Theraväda 


CHÁNH KIÊN 
VÉ : 
CUỘC ĐỜI 


(Nhìn Sanh Tử Đúng Như Thục) 


Dư. Mehm Tĩn Mon 
TK Pháp Thông dịch 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Thành Kính tri ân các bậc Thầy Tổ 
và Các bậc Tôn Túc PG. Theravada 





TK Pháp Thông 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


MỤC LỤC 


Chương ÏI 


YÝ NGHĨA VÀ BẢN CHÁT CỦA CUỘC SÓNG 12 


1. 


Các Triết Gia Đầu Tiên Cuộc Sống Đến Từ Bốn 


Yếu Tố 12 
2. Leo Tolstoy 12 
3. ChrIstmas Humphreys 13 
4. William Shakespeare 13 
5. Bertrand Russell 14 
6. SOcrafes 14 
7... Nhất Thần Giáo (Monotheistic Religions): Chuẩn 

bị cho hai sự Vĩnh Hăng 15 
8. Khoa Học Tự Nhiên - Quan Điểm Duy Vật 15 

Chương II 


QUAN ĐIÊM CỦA VI DIỆU PHÁP VẺ BẢN CHÁT 
CỦA SỰ HIỆN HỮU 17 


1; 


Quan Điểm Hợp Lý Quan Sát Bằng Trực Giác 
Trí 17 


Đại Minh Sát Quán Ba Đặc Tính của Hiện Hữu20 
Nhân và Quả Vòng Tử Sanh Luân Hồi Miên Viễn 
Mỗi 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


4. Luân Hồi Dài Bao Lâu? Bạn Đã Sống Vô Lượng 
Kiêp Sông 25 


5. Không có những sự Giả Định trong Đạo Phật 25 


Chương II 
SANH LÀM NGƯỜI - MỘT TRONG NHỮNG 
ĐIÊU QUY GIÁ NHÁT 27 
I. Năm Điều Rất Khó Gặp: Kiếp sống làm người 
của chúng ta là quý nhât 27 
2. Cõi Người 28 
3... Dục Lạc - Mở Đầu Cho Khổ 30 
4._ Kinh Nakha Sikha 31 
5... Niềm Tin Minh Bạch - Kho Tàng Vô Giá Nhất 32 
Chương IV 
CHƠN ĐÉ VÀ TỤC ĐÉ 36 
1. Hai Thực Tại: Thực Tại Chế Định và Thực Tại 
Cùng Tột 36 
2... Sự Thực (Để): Sự Thực Chế Định (Tục Đề) và 
Sự Thực Cùng Tột (Chân Để) 40 
Hai Thế Giới: Thế Giới Ảo và Thế Giới Thực 43 
Như Lý Tác Ý 46 


5... Hoàng Hậu Khemã Devĩ Say Sưa Với Sắc Đẹp 48 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương V 
TÂM LÀ TÓI THƯỢNG 51 
I._ Đắng Sáng Tạo Đích Thực: Các Pháp Do Tâm 
Tạo 51 
2. Tâm Thiện và Tâm Bắt Thiện: Sự Sáng Tạo và 
Hủy Diệt 53 
Tu Tập Tâm 56 
4... Người Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất: Người Chiến 
Thăng Được Tâm Mình 58 
Chương VI 


NHỮNG ĐỨC TÍNH TÓT VÀ XÁUCỦACHÚNGTA ói 
I. Các Tâm Sở: Những Đức Tính Bắm Sinh 61 


2. Các Tâm Sở Trung Tính 61 
3. Tâm Sở Bất Thiện 66 
4._ Các Tâm Sở Tịnh Hảo 71 
5... Diệt Những Tính Xâu Và Trau Dồi Những Tính 
Tốt 78 
Chương VH 
NGHIỆP VÀ CHÁNH KIÊN 81 
I. Nghiệp (Kamma) S] 


2. Nghiệp sanh khởi như thế nào? Và chúng được 
chứa ở đâu? 82 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Nghiệp Lực Cho Quả Như Thế Nảo? 84 
Nghiệp Giải Thích Các Hiện Tượng của Cuộc 
Sống Một Cách Hợp Lý 87 
Chết: Thời Điểm Quan Trọng Nhất 89 
Chết: Chết Sẽ Đến Như Thế Nào? 09 
Những Dâu Hiệu (nimitta) Cận Tử: Suy Đoán 
Kiếp Sống Tương Lai 100 
§.. Sự Xuất Hiện Của Kiếp Sống Mới — Không có 
sự gián đoạn trong dòng tâm tương tục 101 
Chương VHI 
LỜI KHUYÊN TÓT NHẤT CHO VIỆC SÓNG VÀ CHÉT 
104 
I. Chánh Kiến: Ngọn đuốc dẫn đường trong cuộc 
sông 104 
Lời Khuyên Quý Giá Nhất Cho Nhân Loại 107 
3... Những Lợi Ích To Lớn của việc Giữ Ngũ Giới 
110 
4. Thanh Tịnh Tâm Có Hệ Thống 114 
5... Giới Học (STla Sikkhã) 114 
6. Định Học (Samadhi Sikkhä) 118 
7... Tuệ Học (Pañña Sikkhã) 129 
§.. Phần Kết - Bước Đi Trong Ánh Sáng của Vi- 
Diệu Pháp 141 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Tựa 


Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc 
sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một 
sự hiểu biết có thể trả lời được những câu hỏi sau một 
cách hợp lý: 


Tại sao chúng ta sanh ra? 

Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? 

Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời 
này là gi? 

Thế nào là chết? Cái gì sẽ xắy ra sau khi chết? 


Tôi là một nhà khoa học và cũng là một người thầy 
trong lãnh vực tôn giáo. Tôi đã đọc rất nhiều sách về triết 
học, tâm lý học, khoa học và văn chương. Nhưng tôi vẫn 
không tìm ra được câu trả lời hợp lý cho những câu trả lời 
trên. 


Năm 1980 tôi có dịp học Abhidhamma (fï-điệu 
pháp) và đậu các kỳ thi về môn học này do Bộ Tôn Giáo 
tổ chức hàng năm, cấp phổ thông năm 1981, cấp danh dự 
năm 1983, và đứng đầu cả hai kỳ thi trên toàn nước Miễn 
Điện. 


Từ năm 1983 cho đến nay, tôi đi dạy Abhidhamma 
cho các sinh viên đại học và quảng đại quần chúng giúp 
mọi người hiểu được bộ môn này một cách nhanh chóng 
và sinh động. Dần dân câu trả lời cho những câu hỏi quan 
trọng trên đã trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí tôi dưới 
ánh sáng của VI Diệu Pháp. 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Thực ra Đức Phật đã trả lời những câu hỏi này hơn 
2,500 năm trước trong những bài pháp của ngài. Tôi thấy 
Abhidhamma là kiến thức CÓ giá trị nhất trong cuộc đời 
và thực lòng tôi cảm thấy rằng, vì lợi ích lớn nhất của 
chính bản thân mình, mọi người nên học những nguyên 
tắc cơ bản của Abhidhamma này. 


Abhidhamma là kiến thức khoa học rất hợp lý và 
lô-gic đã đươc Đức Phật thấy rõ với nhất thiết trí tri 
(Sabbaññutañana)! của ngài. Nó đã chịu được sự thử 
thách của thời gian qua bao thời đại và có thể đương đầu 
với khoa học hiện đại cũng như tâm lý học hiện đại. Vì 
vậy nó phải được chỉ định một cách đúng đắn như Khoa 
Học Tối Thượng và Tâm Lý Học Tối Thượng của Đức 
Phật. 


Ngay cả những điều cơ bản của Abhidhamma 
được giới thiệu trong Abhidhammattha Sangaha ( VI 
Diệu Pháp Yếu Lược), mà tôi có viết lại bằng ngôn ngữ 
giản đị và dễ hiểu dưới tựa đề “The Essence oƒ Buddha 
Abhidhamma” (Tỉnh Yếu của Vi Diệu Pháp), và được 
dùng như một cuốn cẩm nang giảng dạy trong những khóa 
học VI Diệu Pháp chuyên sâu của tôi, cũng sẽ ø1Úúp người 
đọc hiểu được bản chất thực của hiện hữu, mục đích của 
cuộc sông, cách tốt nhất đề sống. và chết, cũng như cách 
giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. 


Ngoài những sự thực cơ bản mà Vị Diệu Pháp đề 
cập đến trong những phân tích đầy đủ về tâm và thân, còn 
có những môi quan hệ nhân quả của Duyên Sanh vốn giải 





! Sabbaññutañana (—JJII#ï(bW€#94Ã). Nhất Thiết Trí Tri (Phật Đà 
Đích Trí Tuệ), một loại trí chỉ có Đức Phật Chánh Đăng Giác mới có. 


8 














CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


thích vòng tái sanh luân hồi, và bốn Thánh Đề cần phải 
được xác chứng trong thiền minh sát, và điều này đã được 
xác chứng bởi hàng triệu hành giả qua bao thời đại. 

Vì thế, có thể nói Abhidhamma là kiến thức tự 
nhiên đích thực và đã được xác chứng dẫn đến trí tuệ cùng 
tột để hưởng được sự bình yên và hạnh phúc vĩnh hằng. 


Bức Thông Điệp Vĩnh Hằng Của Đức Phật 

Đức Phát là một sự kiện vĩ đại hơn mọi giáo lý và 
giáo điêu, bức thông điệp vĩnh hằng của ngài đã làm chấn 
động nhân loại qua bao thời đại. Có lẽ chưa bao giờ trong 
lịch sử nhân loại bức thông điệp hòa bình â ấy lại cần thiết 
cho con người đang đau khổ và rối ren hơn là ngày nay 
vậy. 


Jawaharlal Nehru, 
Cựu Thủ Tướng Ấn Độ. 


Đạo Phật Đương Đầu Với Khoa Học 


Nếu có bất kỳ tôn giáo nào đương đâu được với 
những nhu câu khoa học hiện đại tôn giáo áy sẽ phải là 
Phật Giáo. 


Nhà Khoa Học Vĩ Đại Albert Finsten 


Một Khoa Học Sâu Sắc 


Đạo Phát là một tôn giáo, một khoa học sâu sắc 
và một lôi sông được xem là hợp lý, thực tiên, và bao gôm 
9 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tất cả. Hơn 2,500 năm qua Đạo Phật đã thỏa mãn những 
nhu câu tâm linh của gần một phần ba nhân loại. Đạo 
Phật hấp dân đối với phương Tây, nhấn mạnh đến tỉnh 
thân tự lực, đương đấu với những quan điểm khác với 
lòng khoan dung, Đạo Phật bao trùm hết mọi lãnh vực 
khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, luân lý và nghệ 
thuật, và trên hết đạo Phật chỉ rõ cho mọi người thấy 
chính con người là nhà sáng tạo ra kiếp sống hiện tại của 
họ và mỗi người là nhà thiết kế duy nhất cho số phận của 
mình. 


Christmas Humphreys, 
Chủ tịch Hội Pali Text Luân Đôn. 


Nhân Duyên Viết Cuốn Sách Này 


Theo yêu cầu của vị Chủ Tịch Hội Truyền Bá Phật 
Giáo Mã Lai (President oƒ Buddhist Missionary Sociefy 
Malaysia), tôi đã thuyết trình đề tài “Quan Điểm của Vỉ 
Diệu Pháp về ề Sống và Chết” tại Đại Tự Buddha (Buddha 
Mahã Vihara), Quala Lumpur, năm 2004. Sau đó tôi 
thuyết trình lại bải này với một số sửa đổi bổ sung tại 
Trung Tâm Xá Lợi Phật của Hội Shwedagon, Singapore, 
năm 2006. Tôi cũng thuyết một số bài liên quan đến 
'Quan Điểm của Vì Diệu Pháp về Sự Hiện Hữu' tại 
Miền Điện. 

Kết hợp những sự kiện chính của loạt bài giảng 
này tôi đã viết thành một cuốn sach mang tựa đề “Chánh 
Kiến về Cuộc Đời. Sống và Chết”. Hy vọng, nhờ đọc 
cuốn sách này độc giả sẽ có được một quan niệm đúng về 


10 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


sự hiện hữu và gặt hái những lợi ích to lớn cho tiễn bộ 
tâm linh của mình. 


2L] 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


; : - _ ChươngI ộ 
Y NGHĨA VÀ BẢN CHÁT CA CUỘC SÔNG 


1. Các Triết Gia Đầu Tiên Cuộc Sống Đến Từ Bốn 
Yếu Tố 

Suốt chiều dài lịch sử, các triết gia đều muốn biết 
bản chất đích thực của sự hiện hữu và những yếu tố cơ 
bản cầu thành vũ trụ. 

Các triết gia đầu tiên tin rằng chỉ có bốn yếu tô cơ 
bản — đất, nước, lửa và gió —— tạo thành vũ trụ. Họ cũng 
tin rằng sự sông đến từ bốn yếu tố này và rồi trở lại với 
những yếu tô ấy sau khi chết. Sự giả định này sau đó được 
thấy là không thỏa mãn. 


2. Leo Tolstoy 

“Cuộc sống không có Ý Nghĩa gì cả ngoài việc chờ 

chết.” 

Leo Tolstoy (1828-1910), nhà văn và triết gia Nga, 
người đã đoạt Giải Nobel với cuốn tiểu thuyết vĩ đại 
“Chiến Tranh và Hòa Bình", khi về già ông suy nghĩ một 
cách nghiêm túc về cuộc sống như sau: 

“Tại sao chúng ta sinh ra? Chúng ta đã đi vào hiện 
hữu này như thế nào? Tại sao chúng ta sống? Mục đích 
của sự sống là gì? Điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? ông 
nói, đây là những câu hỏi quan trọng, nhưng vì tôi Không 
thể tìm ra câu trả lời, nên tôi cảm thấy rằng nơi tôi đang 
đứng sụp đồ. ” 

Ông thấy cuộc đời như một người bị gấu rượt. 
Người ây phải chạy thục mạng để sống. Thây một cái 
giêng cũ với một cảnh cây chia ra từ thành giêng người 
này vội nhảy xuống và bám chắc lấy cành cây ấy. Con 


12 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


gầu đứng trên miệng giếng chờ người ấy leo lên để giết. 
Và phía dưới đáy giếng là một con mãng xà lớn với đôi 
mắt xanh của nó đang nhìn chằm chằm vào anh ta chực 
chờ đề nuốt sống nếu anh ta rơi xuống đó. 

Anh ta không còn lối nào để thoát. Trong khi đó 
có hai con chuột, một trắng một đen, tượng trưng cho 
ngày và đêm, đang gặm nhắm cảnh cây. Liệu anh ta có 
thê bám vào cành cây được bao lâu? Và cho đù anh ta có 
thê bám chắc vào đó, nhưng khi cảnh cây gãy anh cũng 
sẽ rơi xuống. 

Ngay lúc đang sợ toát mồ hôi và cảm thấy đói 
bụng, anh nhìn thấy vài giọt mật ong dính trên những 
chiếc lá cây. Anh vội liễm những giọt mật ấy mà không 
cảm thấy xấu hồ. Đời là thế! Sự hưởng thụ ít ỏi những 
dục lạc của cuộc đời cũng giống như liễm những giọt mật 
kia vậy. 

Vì thế Leo Tolstoy cảm thấy cuộc đời không có ý 
nghĩa gì cả ngoài việc chờ chết. 


3. Christmas Humphreys 

“Thế gian giống như một Quán Ăn” 

Christmas Humphreys, Chủ tịch Hội Pa|I Text 
Luân Đôn, đã so sánh thế gian với một quán ăn. Ví như 
một số người đi vào quán ăn và một số người đi ra như 
thế nào, thì một số đứa bé mới được sanh ra trong thế gian 
này trong khi một số người già đang chết và từ bỏ thế gian 
này cũng như thế. 


4. William Shakespeare l 
“Toàn Thê Gian là một Sân Khâu” 


13 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


William Shakespeare, nhà văn lớn của nước Anh, 
đã viết rằng toàn thế gian này chỉ là một sân khẩu nơi đây 
người ta lần lượt xuất hiện để đóng những vai trò tương 
xứng của họ như những nam diễn viên, nữ diễn viên, 
những tên hề, những nhạc sĩ, ca sĩ, v.v... Sau đó họ biến 
mắt khỏi hậu trường, không thấy quay lại nữa. 

Cũng vậy, người ta xuất hiện trong thế gian đề 
đóng những vai trò của họ như con trai, con gái, rôi như 
những bậc cha mẹ, thây giáo, thương buôn, những nhà 
khoa học, v.v...sau đó họ chết và biến mất, không bao giờ 
thấy lại nữa. 


5. Bertrand Russell 

“Con người giống như những Lữ Khách đắm tàu.” 

Bertrand Russell, triết gia và nhà toán học Anh 
hiện đại, đoạt Giải Nô-bel văn chương năm 1950, đã so 
sánh con người với những lữ khách đắm tàu đang bám 
vào những mảnh ván và mạn thuyền trên biển trong đêm 
tối. Trời đêm giá lạnh và gió gầm thét. Những đợt sóng 
cao nện xuống những con người mệt mỏi với đôi tay tê 
cóng, ném họ ra khỏi những tắm ván và mạn thuyên. 

Họ chìm xuống biển tạo ra những bong bóng nổi 
lên ngay chỗ họ chìm. Nhưng chắng bao lâu những con 
sóng lại lướt qua đám bong bóng ấy và tiếp tục lăn đi trên 
biển như thể không có gì xảy ra. 


6. Socrafes 
“ Hãy Tự Biết Mình” 
Socrates: (469 — 399 BC), Triết gia Hy Lạp, được 
xem như một trong những người thông thái nhất của mọi 
thời đại, đã hỏi ý kiến triết gia nổi tiếng Oracle tại Delphi: 


14 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


“4i là người thông thái nhất trong thiên hạ?” Oracle 
nói, “Hãy tự biết mình; Socrafes là người thông thái 
nhất trong thiên hạ. ” 

Quả thực biết mình trước là điều quan trọng nhất. 
Nhưng Socrates, là một người thông thái, đã thừa nhận: 
“Tắt cả cái mà tôi biết, đó là tôi không biết gì hết. ” 


7. Nhất Thần Giáo (Monotheistic Religions): 
Chuẩn bị cho hai sự Vĩnh Hằng 
Theo Nhất Thần Giáo con người do một Đắng 
Thượng Đề Toản Năng tạo ra và họ chỉ được phép sông 
một kiếp duy nhất đề chuẩn bị cho hai sự vĩnh hằng — đó 
là sự vĩnh hăng của thiên giới và sự vĩnh hằng của địa 
ngục. Như vậy, theo Nhất Thần Giáo điều hết sức quan 
trọng là phải tin nơi Chúa và tuân theo những Điều Răn 
của Chúa. 


8. Khoa Học Tự Nhiên - Quan Điểm Duy Vật 

Vì khoa học tự nhiên chỉ biết đến các hiện tượng 
vật chất nên nó đưa ra quan niệm duy vật cho rằng đời 
người được tạo ra từ một sự hợp tử (zygote) hay được tạo 
thành bởi sự kết hợp của tế bảo trứng từ người mẹ và tỉnh 
trùng từ người cha. Sự hợp tử này phát triển thành một 
đứa bé trong dạ con người mẹ và rồi đứa bé, sau khi sanh 
ra, phát triển thành một người lớn nhờ ăn uống đều đặn. 

Con người sống chỉ một kiếp, làm một số công 
việc hữu ích cho cộng đồng và cho xứ sở của họ, khi họ 
chết không còn sự hiện hữu nào trong tương lai. Do những 
hành động tốt và xấu của họ không tạo ra những kết quả 
trong tương lai nên sẽ rất khó đề truyền dẫn những đạo lý 
tốt đẹp vào trong con người. Vì thế con người sẽ làm việc 


15 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


giống như những cỗ máy không có bất kỳ đức hạnh nội 
tại nào cả. 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


- Chương II ; x— 
QUAN ĐIEM CUA VI DIỆU PHAP VE BẢN 
CHÁT CUA SỰ HIỆN HỮU 


1. Quan Điểm Hợp Lý Quan Sát Bằng Trực 

Giác Trí 

Các triết gia, các nhà tâm lý, các nhà nhất thần giáo 
và các nhà khoa học không nhìn thấy được quá khứ và vị 
lai; họ cũng không có cái nhìn thấu suốt vào hiện tại để 
khám phá và thấm tra bản chất thực của cuộc sống. Họ 
không biết tâm thực sự là gì và phải phát triển tâm như 
thế nào đề có được sức mạnh siêu nhiên. 

Trong trường hợp của Đức Phật, ngay cả trước khi 
thành bậc chánh đẳng giác (8udha), khi ngài vẫn còn là 
một vị Bồ Tát, ngài đã phát triển được tám thiền chứng 
trên mỗi trong mười Kasina? và ngài cũng đã tu tập tâm 
thêm nữa theo mười bốn cách nhằm làm cho nó thiện xảo, 
mềm mại và nhu nhuyến một cách hoàn hảo để có thể 
tuân theo ước muốn của ngài. 

Trong đêm thành đạo, canh đầu Đức Bồ Tát hướng 
tâm đến Túc Mạng Trí (Pubbenivãsãnussati Abhiññä - 
Supernormal Knowledee oƒ` RecollecHng ƒormer 
Existences, trí nhớ các tiên kiếp). Ngay lập tức, trí này 
khởi lên trong ngài. 


? Kasina, là vòng tròn được làm bằng những chất liệu hay màu sắc khác 
nhau dùng đề hành thiền định, có mười Kasina, đó là: đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, và thức (The 10 kasinas mentioned In 
the Suttas are: earth-kasina, water, fire, wind, blue, yellow, red, white, 
space, and conscIousness.) 


17 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Thông qua trí đó ngài nhớ và thấy được mọi hoạt 
động, mọi sự kiện, và mọi trải nghiệm trước đây trong các 
kiếp sống quá khứ của ngài từ tiền kiếp thứ nhất cho đến 
kiếp ngài là đạo sĩ Sumedho. Ngài cũng nhớ lui trở lại 
theo thứ tự nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều chu 
kỳ thế gian trước kiếp sông làm đạo sĩ Sumedho, rồi ngài 
nhớ theo thứ tự tiến tới các kiếp sông của ngài cho đến 
kiếp làm Thiên Tử Setaketu trước kiếp hiện tại. 

Ngài cũng thấy được rằng chỉ có các hiện tượng 
thân và tâm xuyên suốt vô lượng kiếp sống vốn không có 
điểm khởi đầu. Ngài thấy trong cả ba thời — tái sanh, 
sống và chết — chỉ có sự sanh và diệt của các hiện tượng 
thân tâm hay danh và sắc (Nãma-Rñữpa). 

Thực sự như vậy, trong tất cả không gian và thời 
gian (các cối sống và mọi thời gian), các hiện tượng tâm 
vật lý hay danh và sắc này năm trong trạng thái trôi chảy 
liên tục, giống như ngọn lửa của cây đèn hay giống như 
dòng chảy của một con sông. Và suốt chuỗi nhân và quả 
này, chỉ có sự tương tục của các hiện tượng danh và sắc 
thực hiện những nhiệm vụ khác nhau như thấy các cảnh 
sắc, nghe các âm thanh, v.v..., làm phát sanh những cách 
thê hiện ý ý định của một người bằng sự chuyên động của 
thân và bằng sự biểu đạt lời nói (hân biểu và ngữ biểu), 
V.V... 

Như vậy, trong thực tế hoàn toàn không có một cá 
thể hay hữu tình chúng sanh nảo để chúng ta gọi là “Tôi”, 
“anh”, “đàn ông", “đàn bà”, v.v...Cũng không có một thực 
thê thường hằng bắt tử nào đề có thê được gọi là một “linh 
hồn", “cái tôi”, “bản ngã”, “sinh mạng, /Øa)?, hay 'za” 
cả. Do đó, chắc chắn không có một đắng Thượng Đề Toản 
Năng hay một đẳng Phạm Thiên nào có thể tạo ra một 


18 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


linh hồn thường hằng hay một hữu tình chúng sanh. Túc 
Mạng Trí này khởi lên rất rõ đối với đức Bồ Tát. 

Vào canh giữa của đêm thành đạo Đức Bồ Tát đã 
hướng dòng tương tục tâm của ngài đến Thiên Nhãn Trí 
(Dibbacakkhu) và trí này khởi lên nơi ngài một cách dễ 
dàng. Qua trí này ngài có thê thây tất cả các hữu tình 
chúng sanh đang sống trong ba mươi mốt cõi và trong 
mười muôn triệu hệ thống thế gian. 

Thiên nhãn trí cũng còn được gọi là Trí Thấy sự 
Tử Sanh của Các Hữu Tình Chúng Sanh (Cufupapafa 
Ñãna). Qua trí này ngài có thê thấy các hữu tình chúng 
sanh sắp chết hay vừa mới thụ thai. 

Sau khi thấy những cư dân của các cõi khổ phải 
chịu sự bất hạnh bằng thiên nhãn của mình, ngài suy xét: 
“những chúng sanh này đã làm những hành nghiệp gì để 
đến nỗi phải chịu những đau khổ khủng khiếp như vầy?” 
Ngay sau đó Tùy Nghiệp Trí (ya/haäkammupaga, Như 
Nghiệp Thọ sanh Trí) khởi lên giúp ngài thấy được những 
nghiệp phi phước mà các chúng sanh này đã làm. 

Cũng vậy, sau khi thấy những hạnh phúc vô biên 
mà các chúng sanh trong cõi người, cõi chư thiên, cõi 
phạm thiên được hưởng, bằng thiên nhãn của mình,. Ngài 
suy xét “Các chúng sanh này đã làm loại thiện nghiệp gì 
để được hưởng những hạnh phúc cao quỹ) như vầy?” 
Ngay sau đó Tùy Nghiệp Trí (yathakamnupaøa, còn gọi 
Như Nghiệp Thọ sanh Trí) khởi lên giúp ngài thấy được 
những nghiệp công đức mà các chúng sanh này đã làm. 

Trong canh cuối của đêm thành đạo, Đức Bồ Tát 
hướng đòng tâm tương tục của ngài để đạt đến Lậu Tận 
Trí (A4savakkhaya Ñăna) hay A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahattamagsa Ñãng). 


19 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Ngài quán thấy những mối quan hệ nhân quả tạo 

ra chuỗi sanh tử liên tục theo hành nghiệp mà các chúng 
sanh đã thực hiện. Ngay sau đó, ngài khám phá ra Pháp 

Duyên Sanh (Paficcasamuppaữda) gôm mười một môi 
quan hệ nhân quả và mười hai mắc xích hay yếu tố. Quán 
pháp Duyên Sanh này theo chiều thuận và chiều nghịch 
nhiều lần, ngài hiểu rõ tại sao các chúng sanh phải đi từ 
hiện hữu này đến hiện hữu khác trong vòng sanh tử luân 
hồi (samsãra). 

2. Đại Minh Sát Quán Ba Đặc Tính của Hiện 

Hữu 

Sau đó Đức Bồ Tát thực hành pháp Đại Minh Sát 
gọi là MahävajTra Vipassanã, quán chiếu vào bản chất 
thực của danh sắc vốn tạo thành các chúng sanh trong ba 
mươi mốt cõi và trong mười muôn triệu hệ thống thế gian 
được biết như Lĩnh Vực Thâm Quyên của một Vị Phật. 

Các thực tại danh tối hậu (âm và các tâm sở) và 
các thực tại sắc tối hậu (bốn đại và các sắc do tứ đại sanh) 
thực sự tạo thành toàn thể vũ trụ này. Vì các thực tại này 
sanh vả diệt cực nhanh và không ngừng nên chúng là vô 
thường (2nicca), và cái gì vô thường có nghĩa là bất toại 
nguyện hay khô (đukkha), hay vì bị hành hạ không ngừng 
bởi sự diệt liên tục của danh- sắc nên có nghĩa là khô. 

Thêm nữa, sự vắng mặt của cái “Tôi”, 'Linh Hồn”, 
“Tự Ngã, “Sinh Mệnh" có nghĩa là “Vô Ngã (Anaf/a). 
Như vậy các đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã là chung 
cho tất cả danh và sắc. Chúng được gọi là 'Ba Đặc Tính 
của Hiện Hữu `. 

Khi Đức Bồ Tát quán bản chất thực của con người, 
của Chư Thiên, Phạm Thiên vả các chúng sanh cõi khổ 
đang sống trong mười muôn triệu hệ thống thế gian và 


20 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


trong cả ba thời, ngài đi đến chỗ hiểu rõ rằng tất cả đều 
do danh và sắc tạo thành và chúng có cùng bản chất là vô 
thường, khổ, và vô ngã. Hơn nữa trong nghĩa cùng tột 
chúng có thê được rút gọn lại trong mười hai yếu tố của 
Pháp Duyên Sanh (Pa{iccasamuppada). 

Cách suy xét trên Pháp Duyên Sanh theo chiều 
thuận, chiều nghịch và sau đó suy xét trên từng yếu tố 
(của 12 yếu tổ hay mắc xích) dưới dạng vô thường, khô, 
và vô ngã này là pháp hành thông thường của mỗi vị Bồ 
Tát vào cái đêm trước khi thành đạo. 

Đức Bồ Tát của chúng ta đã phát triên mười minh 
sát trí, bốn Thánh Đạo Trí và Bốn Thánh Quả Trí bằng 
cách thực hành pháp Đại Minh Sát (Mahavajra 
Vipassana). Bốn Thánh Đạo trí hủy diệt mọi phiền não kê 
cả những phiền não ngủ ngầm (awwsaya kilesäs). Khi ngài 
chứng Quả thứ tư gọi là A-la-hán Thánh Quả dòng tâm 
tương tục của ngải hoản toản trong sạch không còn chút 
dấu vết của phiền não ngăn việc hoản thành các Ba-la- 
mật của ngài không cho tạo ra quả. 

Vì thế vào cái khoảnh khắc ngài chứng Nhất Thiết 
Trí (sabbafñnfuta nang), trí tuệ tối thượng biết rõ mọi thứ 
cần phải biết, ngài trở thành một vị Phật Chánh Đăng 
Giác, bậc lãnh đạo Tối Thượng của Tam Giới. 


3. Nhân và Quả Vòng Tử Sanh Luân Hồi Miên 

Viễn 

Mười hai yếu tố (mắc xích) tạo thành mười một 
mối quan hệ nhân quả của Pháp Duyên Sanh có thể sắp 
thành ba vòng xoay như sau: 


21 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(1) Vòng Phiền Não hay Phiền Não Luân: - vô 
minh, ái, thủ 

(2) Vòng Nghiệp hay Nghiệp Luân: - hành, 
nghiệp hữu (kamma bhava) 

(3)Vòng Quả hay Quả Luân: - sanh hữu 
(upapaftibhava), thức, danh-sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, sanh, già và chết. 


Phiền não luôn luôn ngủ ngầm trong tâm chúng ta, 
sẵn sàng thức dậy khi các đối tượng giác quan đập vào 
các căn môn tương ứng (mất, tai, mũi, lưỡi, tâm) và cảm 
thọ lúc đó sẽ sanh. 


Vô Minh (awi/a) là sự không hiểu biết về bản chất 
thực của các đối tượng giác quan, không. hiểu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp, không hiểu biết về Pháp Duyên 
Sanh và không hiểu biết về Tứ Thánh Đề. 


Á1 (Tanhã) là khát khao dục lạc và các đối tượng 
giác quan (sắc, /hanh,...), do vô minh làm cho các đối 
tượng giác quan trông có vẻ như thường, lạc, ngã hay có 
thực chất, và đẹp trong khi các đối tượng ấy thực tế là vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh hay đáng nhờm gớm. 


Thủ („›ađãn4) là sự gắn bó hay chấp chặt vào dục 
lạc và các đôi tượng giác quan. 


Vô minh, ái, thủ vận dụng hết sức mạnh và ảnh 
hưởng của chúng để làm cho các chúng sanh thực hiện 
các hành nghiệp nhằm hưởng thụ các dục lạc, như sát 
sanh, trộm cắp tải sản của người khác, lừa đảo tiền của 
người khác, hiếp dâm hay tà dâm, uống rượu, chích hút 
xì-ke ma túy, hay làm những thiện nghiệp khác để mong 
thọ hưởng những dục lạc cao cấp hơn trên thiên giới. 


m2 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Trong khoảng thời gian của một hành động bất 
thiện hàng tỷ tâm bất thiện kết hợp với những tư bắt thiện 
sanh lên và diệt như những hành nghiệp, để lại hàng tỷ 
hạt giỗng nghiệp hay chủng tử nghiệp trong dòng tâm 
thức. 


Tương tự, trong khoảng thời gian của một hành 
động bắt thiện, như bồ thí, trì giới, hành thiền cũng có 
hàng tỷ tâm thiện kết hợp với những tư thiện sanh lên và 
diệt như những hành nghiệp, để lại hay đọng lại hàng tỷ 
chủng tử nghiệp trong dòng tâm tương tục. 


Những chủng tử nghiệp bất thiện và chủng tử 
nghiệp thiện này sẽ cho ra những quả xấu hoặc tốt tương 
ứng bắt đầu từ kiếp hiện tại nảy. Vào lúc chết một trong 
những chủng tử nghiệp mạnh nhất gọi là Sanh Nghiệp sẽ 
có cơ hội làm duyên cho kiếp sau. 


Nếu một thiện nghiệp có cơ hội cho quả, một hiện 
hữu mới trong cõi an vui — cõi người hoặc cõi chư thiên, 
sẽ xuất hiện. Nếu một bắt thiện nghiệp có cơ hội làm 
duyên cho hiện hữu mới, hiện hữu ấy sẽ xuất hiện nơi một 
trong các cõi khổ — địa ngục, nøgạ quỷ, súc sanh hoặc A- 
tu-la. 


Lại nữa, khi các chủng tử nghiệp tạo ra những hiện 
hữu mới, vô minh, ái, thủ sẽ đóng vai trò như những trợ 
lực giống như cách đất, nước, và gió hỗ trợ cho những hạt 
giống cây để sanh ra những cây mới vậy. 

Vì thế các chúng sanh sẽ tái sanh vào những cõi 
mà họ dính mắc. Chẳng hạn, người Bà-la-môn giàu có tên 
là Todeyya tái sanh làm chó trong căn nhà của chính ông 
ta. Tỳ-kheo Tissa tái sanh làm con rệp trong tấm y mới 


23 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


mà vị ấy dính mắc; thiếu nữ Uposathã, người đã giữ giới 
một cách trong sạch, tái sanh làm một thiên nữ trong Lạc 
Viên Nandavana trên cõi trời Đạo Lợi, nơi mà cô mong 
ước được sanh về. 

Khi một hiện hữu mới xuất hiện, vô minh, ái và 
thủ cũng xuất hiện trong dòng tâm thức mới như những 
phiền não ngủ ngầm. Khi các đối tượng giác quan đập vào 
căn môn tương ứng khiến cho Thọ sanh, các Phiền Não 
sanh trong dòng tâm thức ấy. Những phiền não này sẽ 
khiến cho hành nghiệp mới và chủng tử nghiệp mới sanh. 
Với sự hỗ trợ của vô minh, ái và thủ, những chủng tử 
nghiệp này sẽ tạo ra sự hiện hữu mới, điều này có nghĩa 
là vòng quả luân lại tiếp tục xoay vào lúc chết. 


Như vậy, vòng luân hồi sẽ duy trì sự xoay chuyển 
như sau: “phiên não luân —> nghiệp luân —> quả luân 
— phiền não luân —> nghiệp luân —> quả luân,....” 
Vòng xoay cơ bản nhất là phiên não luân. 


Vì thế, bao lâu phiền não còn có mặt trong tâm của 
các hữu tình chúng sanh chừng đó họ vẫn sẽ thực hiện các 
hành động với chủ ý có khả năng tạo ra nghiệp và chủng 
tử nghiệp. Những chủng tử nghiệp này sẽ tạo ra sự tái 
sanh hay hiện hữu mới vào lúc chết với sự hỗ trợ của vô 
minh, ái và thủ. Khi tái sanh có mặt thì những phiền não 
này cũng có mặt như những phiền não ngủ ngầm. Vòng 
tử sanh Luân Hồi cứ tiếp tục diễn tiến như vậy cho mỗi 
chúng sanh từ quá khứ vô thi cho đến tương lai vô định. 


24 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


4. Luân Hồi Dài Bao Lâu? Bạn Đã Sống Vô 
Lượng Kiêp Sông 


Này các Tì-kheo, cải nào các người nghĩ là 
nhiễu hơn: nước mắt mà các người khóc than 
trong vòng luân hồi này do phải gần gũi những 
người mình không ưa và xa lìa những người 
mình yêu mễn —— cái này hay nước trong bốn 
đại dương? 

Thực sự các người đã đồ nước mắt trong vòng 
luân hôi này nhiều hơn cả nước trong bốn đại 
dương vậy. 

(Anamatagsa Samụyutta, Tinakaf†ha Sutta 394) 


Luân Hồi dài đến nỗi không một người nào 
không từng có quan hệ đổi với chúng ta như 
cha, mẹ, VỢ, chỗng, COH" frdi, con gái, cô, 
cậu,... Vì thế chúng ta không nên có lòng thù 
nghịch mà phải thán thiện với nhau. (S.ii.I69— 
190) 


. Không có những sự Giả Định trong Đạo 


Phật 
Mọi Lời Dạy của Đức Phật đêu có thê được 
Xác Chứng 


Niểm tự hào của Đạo Phật nằm ở chỗ Đạo 

Phật xem sự khai sảng trì thức như điều kiện 

chính yếu cho sự giải thoát. Trong Đạo Phật 

giới và sự khai sáng trì thức không thể tách rời 

nhau. Trong khi giới tạo thành nên tảng căn 
25 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


bản cho một đời sống thăng hoa, thì tri kiến 
hay trí tuệ hoàn thiện nó. 


Không có một sự hiểu biết hoàn hảo về Pháp 
Duyên sanh (Paficcasamuppadd), thậm chí 
không ai có thể được xem là có đạo đức thực 
Sự HÊU người ấy không có tuệ giác và tri kiến 
cần thiết. 


Vẻ phương điện này Đạo Phật dị biệt các tôn 
giáo khác. Tả ất cả các tôn giáo hữu thân (nhất 
thần giáo, monotheistic) khởi đầu với một vài 
sự giả định nào đó và khi những giả định này 
bị phủ nhận bởi sự phát triển của kiến thức nó 
gia tăng thêm sự thất vọng. Nhưng Phật Giáo 
không bắt đầu với những giả định. Đạo Phật 
đứng trên nên tảng vững chắc của những sự 
thực, và do đó không bao giờ cần phải tránh sự 
khách quan của kiến thức. 


Professor LakhsmIi Narasu 
“The Essense of Buddhism” 
(Tinh Yếu của Đạo Phật) 


Đức Phật đã chỉ ra cách làm thế nào đề phát triển 
định tâm, giúp cho nó mạnh mẽ để thấy các pháp như 
đúng như thực và để xác chứng những lời dạy của ngài 
bao gồm những quan hệ nhân quả trong Pháp Duyên Sanh 
và Tứ Thánh Đề bằng thiền minh sát. 


Suốt 25 thế kỷ qua, những lời dạy của Đức Phật, 
nhất là Tứ Thánh Đề, đã được rất nhiều người xác chứng 
bằng trực giác trí của họ. 


26 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương II 


SANH LÀM NGƯỜI - MỘT TRONG NHỮNG 
ĐIÊU QUÝ GIÁ NHẤT 


1. Năm Điều Rất Khó Gặp: Kiếp sống làm 

người của chúng ta là quý nhất 

Hàng ngày Đức Phật thường nhắc các hàng đệ tử 
của ngài rằng có năm điều rất khó đạt được và thúc giục 
mọi người hãy hoàn thành Tam Học (Giới — Định — Tuệ) 
để tự giải thoát mình khỏi mọi khổ đau. 


(1) Trở thành một vị Phật là điều rất khó. Vì thế 
gặp được giáo pháp của Đức Phật (Sasan4) 
cũng là điều rất khó. 

(2) Có được thân người là điều rất khó. 

(3) Phát triển được niềm tin (søđdJZ) nơi Phật, 
Pháp, Tăng và luật nhân quả là điều rất khó. 

(4) Xuất gia sống đời một vị Tỳ-kheo là một điều 
rất khó. 

(Š) Nghe được chánh Pháp đúng như Đức Phật đã 
giảng giải là điều cực kỳ khó. 

(Sagathavagga Samyutta, A.225) 

Có thể nói, hầu hết chúng ta đã có được bốn hay 
năm điều khó gặp trên, vì thế chúng ta phải xem kiếp sống 
làm người của chúng ta là rất giá trị và chúng ta không 
nên sử dụng sai kiếp người băng cách sống câu thả hay 
sống chỉ để thụ hưởng các dục lạc. Trong bất kỳ hoàn 
cảnh nảo chúng ta cũng không nên tự tử vì một hành động 


cử, 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


không hợp pháp như vậy chứng tỏ là chúng ta đã thất bại 
hoàn toàn trong cuộc sông. 


Chúng ta phải cố gắng hết sức để tận dụng những 
cơ hội vàng đã mở ra cho chúng ta này đê đạt đên mục 
đích cao nhât của cuộc sông như lời khuyên của Đức Phật. 


2. Cõi Người 


Về một số phương diện nào đó vẫn tốt hơn các Cõi 
Chư Thiên. 

Dù kiếp sống làm người và kiếp sông chư thiên cõi 
trời dục giới cả hai đều được đạt đến băng qủa của những 
phước nghiệp thông thường như bố thí, giữ giới hoặc 
hành thiền. Tuy nhiên dục lạc cõi trời vẫn thù thăng hơn 
dục lạc cõi người. 


Dục lạc thù thắng hơn có nghĩa là sự hưởng dục sẽ 
nhiều hơn và sự lơ là trong việc làm phước cũng nhiều 
hơn. Một số chư thiên mải mê hưởng thụ các dục lạc đến 
nỗi quên ăn và vì thế họ phải chết. Vì họ lơ là trong việc 
làm phước, họ có thể phải tái sanh vào các cõi khổ sau 
khi chết. 

Có lần một vị chư thiên tên là Mãlãbhãrï cùng với 
một ngàn thiên nữ đang vui đùa trong Lạc Viên 
Nandavana trên cõi trời Đạo Lợi (72vafữnsđ). Trong khi 
các nàng thiên nữ đang kết những vòng hoa để choàng lên 
người Malabhãrï thì năm trăm cô thiên nữ bỗng nhiên 
biến mất (chết) và ngay lập tức tái sanh vào địa ngục. 
Thấy rằng những người còn lại chắng bao lâu cũng sẽ chịu 
cùng chung số phận, Mãlãbhãrï đưa họ đến gặp Đức Phật 


28 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


và nghe Pháp, sau khi nghe pháp xong tất cả đều đắc đạo 
quả Nhập Lưu. 

Cõi người hưởng hai loại quả, đó là quả của nghiệp 
(kamma) quá khứ và quả của sự nỗ lực trong kiếp hiện tại. 
Do cõi người hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn, và phải đối 
diện với giả, bệnh, và chết thường xuyên hơn cõi chư 
thiên, con người không đến nỗi xao lãng các thiện sự như 
các chúng sanh ở cõi chư thiên. 


Có thê nói con người do ý thức được sự ngắn ngủi 
và bấp bênh của kiếp người nên họ rất đũng cảm và siêng 
năng trong việc thực hiện các thiện nghiệp, và con người 
còn có thể trở thành Tỳ-kheo (8j¡ik&h), cũng như phấn 
đấu tu tập để trở thành Phật, Độc Giác Phật và các thinh 
văn đệ tử Phật. Các chúng sanh cõi trời không có những 
cơ hội này. 

Khi một vị chư thiên trên cõi trời sắp chết, bạn bè 
của vị ấy thường khuyên vị ấy nên đi đến cõi người đề có 
được đức tin nơi Tam Bảo, và biến nó thành niềm tin bất 
động (adhigama saddhã) bằng cách thực hành để trở 
thành một bậc Thánh Nhập Lưu. 


Chúng ta nên theo tấm gương này và cô gắng trở 
thành ít nhất cũng bậc Thánh Nhập Lưu nhờ vậy chúng ta 
có thể hưởng được hạnh phúc vô song của Niết Bản theo 
ý thích và được bảo đảm không bao giờ còn bị tái sanh 
vào bốn cõi khổ nữa. 


29 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


34. Dục Lạc - Mở Đầu Cho Khổ 


Dục lạc là một hình thức hưởng thụ thấp kém mà 
con người cũng như con vật TẤt coi trọng. Các đối tượng 
giác quan không phải là lạc, không phải đẹp và không 
phải khả ý nêu chúng ta thấy chúng đúng như thực. Do vô 
minh làm cho mù mắt nên chúng thấy chúng có vẻ như 
khả lạc, khả ý và đẹp mắt. 


Vì thế tham ái (anhã) khát khao chúng và tác động 
Vào con người khiến cho họ đuổi theo các dục lạc. Chắc 
chắn cũng có một thoáng hạnh phúc nào đó, chút vị ngọt 
nào đó, và sự hồi tưởng lại các lạc thú vật chất ẫy cũng 
đem lại niềm vui thích nhất định nào đó, nhưng chúng chỉ 
là hão huyền và thoáng qua. Tại sao? 


Vi-diệu-pháp mô tả dục lạc ẫây được tạo thành bởi 
các cảm thọ lạc vốn sanh khởi khi các căn (mắi, tại, mũi, 
lưỡi, thân) tiếp xúc với các đối tượng giác quan tương 
ứng và chỉ có hỷ kết hợp với tâm tham hưởng thụ dục lạc 
(chứ không có người hưởng dục). Tất cả các pháp khả lạc 
này sau khi sanh lên chúng liền diệt, chỉ để lại sự ham 
muốn hay khát khao muốn được hưởng thụ thêm nữa mà 
thôi. 

Vì thế suốt cả đời chúng ta cứ mãi cố gắng không 
ngừng để hưởng thụ các dục lạc. Khi chúng ta không thê 
hưởng được nó nữa chúng ta vỡ mộng và thất vọng. Khát 
khao dục lạc, cố gắng không ngừng, vỡ mộng và thất 
vọng, những điều này quả thực là khô. 


Như vậy dục lạc là hão huyền, thoáng qua, vô 
thường và là một khúc dạo đâu cho khô đau. Hơn nữa, nó 
còn được đi kèm bởi những ngọn lửa nóng nhât, đó là 


30 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tham (/obha), vô minh (avjj/ã), và sân (dosa). Vì thế mà 
những cặp tình nhân đau khổ như Rô-mê-ô và Ju-li-et, khi 
không còn có thể chịu đựng được nỗi khổ nữa, đã tự tử. 
Họ có thể phải tái sanh vào địa ngục sau khi chết vì phiền 
não làm duyên cho tái sanh trong những cõi khổ. 


4. Kinh Nakha Sikha 
Nhiều Người Bị sanh Vào Các Cõi Khổ 


Có lần Đức Phật để một ít đất trên đầu móng tay 
cái và hỏi các vị Tỳ-kheo: “Cái nào có nhiễu hạt cát hơn 
— đất trên móng tay cải của Như Lai hay đất trên toàn 
cõi địa cầu?” 


Các vị Tỳ-kheo trả lời rằng số hạt cát trên toàn cõi 
địa cầu này nhiều hơn gấp bội lần số cát trên ngón tay của 
ngài. 

Đức Phật nói, “Ki các chúng sanh chết cũng vậy, 
những người tái sanh lại cõi người và cõi chư thiên tương 
đương với sô hại cái trên ngón tay cái của ta, và số người 
tái sanh vào bốn cối khổ vượt xa số cát trên quả địa câu 
này. ” 


J 


“Caftaäro apaya saka geha sa đisa. ` 


“Bốn cõi khổ là chỗ thường trú của các chúng 
sanh. ” 

Khi mặt trời gác bóng người ta ai trở về nhà nấy. 
Tương tự, khi những thiện nghiệp làm duyên cho kiếp 
sống làm người không còn hiệu lực, người ta trở lại với 
ngôi nhà thường trực của mình vốn không gì khác hơn là 
bốn cõi khổ. Sinh làm người cũng giống như làm một 
chuyên thăm đến cõi người vậy thôi. 

31 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chúng ta phải rất cần thận để không bị rơi trở lại 
vào cõi khổ vì có thể sẽ phải mắt nhiều tỷ năm chúng ta 
mới thoát khỏi được cõi đó và tái sanh làm người trở lại. 
Trong các cõi khổ trí thông minh rất thấp, người ta không 
thể phân biệt được giữa thiện và ác. Và họ cũng không có 
cơ hội đề thực hiện những thiện nghiệp. Đây là lý do Đức 
Phật nói rất khó để đạt được thân người. 


5. Niềm Tin Minh Bạch - Kho Tàng Vô Giá 
Nhất 


Thực sự chúng ta rất may mắn khi được tái sanh 
làm người vào thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật vẫn 
còn hưng thịnh trên thế gian này. Chúng ta có thể được 
nghe pháp và có thể nghiên cứu kỹ lưỡng những lời dạy 
của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điền. 


Là một người cư sĩ có thể bạn không tìm được 
nhiều thời gian để nghiên cứu hết Tam Tạng Kinh Điền. 
Tuy nhiên nếu bạn có thể nghiên cứu phần tóm tắt ngắn 
gọn của Vi-diệu-pháp (45hidhamma) bạn sẽ hiểu được 
bản chất đích thực của sự hiện hữu và những sự thực cơ 
bản của cuộc sống. Bạn sẽ có được “Chánh Kiến về Cuộc 
Đời) mà Päli gọi là “Samưnädiffhi”, và bạn có thể dùng 
chánh kiến này như ngọn đốc soi đường cho cuộc sông 
của bạn để hướng đến một cuộc sống chánh trực và thịnh 
vượng hơn. 


Abhidhamma là giáo lý cao siêu của Đức Phật. 
“Abhi” có nghĩa là thâm sâu, ưu việt, cao thượng, và vị 
điệu, còn “Dhamma'" có nghĩa là “sự thực hay những thực 
thể tự nhiên vốn thực sự hiện hữu và mang những đặc tính 
riêng của chúng. 


m2 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


"Dhamma" cũng có nghĩa “giáo pháp của Đức 
Phật, những lời dạy có thể cứu được những ai sông theo 
pháp đề họ không bị rơi vào các cõi khổ và có thể thanh 
lọc tâm khỏi các phiền não, và nhất là để thành tựu sự 
bình yên và hạnh phúc trường cửu'. 


Abhidhamma giải thích Pháp một cách chỉ tiết và 
theo lối phân tích. Nó phân giải mọi hiện tượng tâm vật 
lý trong toàn thể vũ trụ thành những thực tại tối hậu gọi 
là Paramatthas (pháp chân đố) và giải thích mọi hiện 
tượng tự nhiên dưới dạng thực tại tôi hậu này. 


Hiểu được bản chất thực của mọi hiện tượng tâm 
vật lý và những sự thực của cuộc đời là điều rất quan trọng 
vì nó giải thoát cho chúng ta khỏi những tà kiến và vô 
minh. Và có hiểu được những sự thực này chúng ta mới 
có thể kính ngưỡng Nhất Thiết Trí (Sabbafñfñuiä ñãna) 
của Đức Phật một cách đúng đắn được. 


Như vậy hiểu biết Pháp là hiểu biết Phật. Pháp 
(Dhamma) này là thực và Đức Phật Chánh Đăng Giác 
cũng là thực. Và Tăng (Szngha), tiêu biểu là các bậc thánh 
(ariya) đã hoàn toàn thanh tịnh hoặc hầu như hoản toàn 
thanh tịnh tâm và được chính Đức Phật dẫn dắt, thực sự 
rất hiếm trong cuộc đời nảy. Các ngài tượng trưng cho 
phước điền vô thượng (/hứa ruộng phì nhiêu nhất) để mọi 
người gieo trồng những hạt giống công đức. Tăng, nói 
chung có nhiệm vụ duy trì Giáo Pháp trong hình thức 
trong sạch nhất của nó và giảng dạy pháp cho mọi người 
để họ có thê sống một cuộc đời chánh trực và lợi ích. 

Có thê nói Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng là 
những bậc ân nhân vĩ đại nhất của chúng ta. Có được niềm 


S2 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tin (sađddhä) nơi Tam Bảo là có được tài sản giá trị nhất 
mà chúng ta sở hữu. 


Đức tin yếu (oasãda saddhä) sẽ không an toàn và 
không đủ vì nó có thể dã dàng bị hủy diệt. Đức tin ấy cần 
phải được gia cô thêm với sự hiểu biết và trí tuệ để nâng 
nó lên mức của sự Quyết Tín (okappana saddhä). 


Thực vậy, nếu chúng ta có thể phát triển thêm đức 
tin này đến mức của Niềm Tin Bất Động (4dhigama 
Saddhä) bằng cách thực hành Tam Học, chúng ta sẽ trở 
thành Thánh Nhập Lưu và hưởng được hạnh phúc trường 
cửu của Niết Bàn cho đến mức chúng ta thích với sự bảo 
đảm tuyệt đối không bao giờ phải bị tái sanh vảo các cõi 
khổ nữa. 

Nhờ nghiên cứu Abhidhamma trước hết chúng ta 
sẽ nâng được đức tin của chúng ta lên mức Quyết Tín. 
Sau đó chúng ta sẽ thực hiện những việc làm công đức 
một cách đều đặn để tích lũy các thiện nghiệp hầu được 
tái sanh vào cõi an vui trong nhiều kiếp. 

Thời Đức Phật AnomadassI, cách đây một a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, có một người đàn ông 
nghèo chăm sóc cha mẹ mù của mình rất chu đáo. Anh ta 
không thể cúng dường bất cứ thứ gì đến Đức Phật. Với sự 
giúp đỡ của một vị đại đệ tử của Đức Phật anh ta quy y 
Tam Bảo và kính lễ Phật, Pháp, Tăng suốt cả cuộc đời. 
Như vậy anh ta đã tích tạo được số thiện nghiệp không 
thể tính kể được. 


Do những thiện nghiệp này anh được tái sanh đi 
tái sanh lại giữa hai cõi nhân thiên trong một a-tăng-kỳ và 


34 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


một trăm ngàn đại kiếp, không bao giờ phải sanh trong 
bôn ác đạo. 


Trong kiếp cuối anh ta được tái sanh làm một 
người giàu có trong kinh thành Sãvatthi. Lên bảy tuổi, 
trong khi đang chơi đùa với đám bạn, bất ngờ cả nhóm 
cùng chạy vào một ngôi chùa. Tại đó một vị Tỳ-kheo nọ 
mời chúng ngồi xuống và cho chúng thọ trì phép Tam 
Quy. 

Sau khi cậu bé đọc xong câu “Buddhari sarandar 
gacchữm, Dhamumai saranat gacchăm, Sangha 
saranarh gacchãmi° như vị Tỳ-kheo dạy, cậu liên giác 
ngộ và trở thành bậc Thánh A-la-hán, vĩnh viễn hưởng lạc 
của Niết Bàn. Cậu trở thành một cị sư được gọi là “§arana 
ŒGarmana Thera`. 


Chúng ta nên noi theo tâm gương của vị A-la-hán 
này. Sau khi đã có được một những kiếp tái sanh tốt nhất, 
đó là sanh làm người trong thời kỳ có Giáo Pháp của Đức 
Phật, chúng ta nên có gắng tích tạo thiện nghiệp với đức 
tin mãnh liệt và nỗ lực đề tự giải thoát mình khỏi mọi khổ 
đau bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo. 


23 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương IV 
CHƠN ĐỀ VÀ TỤC ĐÉ 


1. Hai Thực Tại: Thực Tại Chế Định và Thực 
Tại Cùng Tột 


Abhidhamma trước tiên dạy cho chúng ta biết về 
hai loại thực tại mà chúng ta luôn thây chung quanh chúng 
ta: Thực Tại Chê Định và Thực Tại Cùng Tột. 


Thực tại chế định bao gồm tất cả các loài chúng 
sanh và những vật vô tri mà chúng ta thấy chung quanh 
chúng ta. Chúng được đặt tên và được dùng trong sự giao 
tiếp hàng ngày. Chăng hạn, đàn ông, đàn bà, chó, mẻo, 
nhà cửa, bàn ghế, cây cối, bông hoa, quả đất, núi non, đại 
dương, bầu trời, v.v... đều là những thực tại chế định. 


Chúng dường như thực sự hiện hữu theo cảm nhận 
giác quan của chúng ta. Chúng ta có thê thấy chúng và 
thậm chí có thể chạm được vào chúng. Chúng ta thậm chí 
còn gán những cái tên cho chúng để chúng ta có thể nhắc 
đến chúng trong sự giao tiếp hàng ngày. Khi chúng ta sử 
dụng những từ như “đàn ông, đàn bà, Tôi, anh, nó, nhà 
cửa, bản ghế” trong các cuộc nói chuyên, chúng ta có cảm 
giác chắc chắn rằng chúng thực sự hiện hữu. 


Triết học Vi-diệu-pháp (4bhidhamma) cho rằng 

những khái niệm này không có giá trị cùng tột, vì những 
vật mà các từ này nói đến không hiện hữu đúng theo 
nguồn gốc của chúng như những thực tại không còn tối 
giản được nữa. Cách hiện hữu của chúng chỉ là khái niệm, 
không có thật. Có thể nói chúng chỉ là sự giải thích của 


36 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tâm, không phải là những thực tại hiện hữu đúng theo bản 
chât nội tại của chúng. 


Chăng hạn, “cái bàn” không phải là một thực tại 
bởi vì khi những mảnh gỗ cấu thành cái bàn được tháo rời 
ra, cái bàn biến mắt. 

Tương tự, một “căn nhà” không phải là thực tại và 
nó không thực sự hiện hữu vì nó sẽ biến mắt khi mái và 
các bức tường của nó bị tháo rời ra. 

Cũng vậy, “đàn ông”, “đàn bà” không thực hiện hữu 
vì những khái niệm chế định này sẽ biến mất khi con 
người bị chia thành từng thành phần như: tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tim, gan, phẻo, phối... và cả 
những thành phần này cũng không thực sự hiện hữu, vì 
chúng sẽ ra tro sau khi hỏa táng. 


Trái với những thực tại chế định, thực tại cùng tột 
là những pháp thực sự hiện hữu do bản chất nội tại của 
chúng. Đây là những Pháp (2hamznas), những thành phần 
cuối cùng của hiện hữu không còn có thê rút gọn được 
nữa, xảy ra như kết quả của sự phân tích được thực hiện 
một cách chính xác trên các hữu tình chúng sanh cũng 
như các vật vô tri giác. 


Thực tại chế định là các hữu tình chúng sanh và 
các vật vô tri mà chúng ta nghĩ là thực sự hiện hữu, nhưng 
chúng lại không thực hiện hữu. Thực tại cùng tột là những 
thành phần tối hậu của các chúng sanh và những vật vô 
tri dù thực sự hiện hữu nhưng chúng ta lại không thể thây 
được. 

Những thực tại cùng tột không thể phân tích thêm 
được nữa được gọi là “paramatthas'; từ Pã]i này xuất phát 

37 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


từ “parama" = cùng tột, cuối cùng, hay tôi hậu, và “attha” 
= thực tại hay pháp, như vậy paramatthas có nghĩa là 
Thực Tại Tôi Hậu hay Pháp Chân Đê. 


Vì thế khi dùng từ “thực tại cùng tột” chúng ta 
muôn nói tới một cái gì đó không thê thay đôi thành 
những thứ đơn giản hơn được nữa hoặc không thê chia 
chẻ thêm được nữa. Thực tại cùng tột không phải do con 
người tạo ra và nó cũng không thê bị hủy diệt bởi con 
người. Nó thực sự hiện hữu trong thiên nhiên và nó hăng 
giữ được những đặc tính của nó cho đên khi diệt. Nó có 
thê chịu được sự thử thách của việc thâm tra tính thực tại 
và sự hiện hữu đích thực của nó băng bât kỳ phương pháp 
nảo. 

Abhidhamma (Vi-diệu-pháp) mô tả bốn loại thực 
tại cùng tột. 

(1) Tâm (Citta) 

Tâm là sự hay biết đối tượng. Tất cả hữu tình 
chúng sanh đêu có “Tâm” vì chúng có thê hay biệt các đôi 
tượng. Dưới dạng sự hay biệt của các giác quan tâm chỉ 
có một loại. 

(2) Tâm Sở (Cetasikas) 

Tâm sở là các thành phần của tâm vốn cùng sanh 
và cùng diệt với tâm. 

Vì thế Vi-diệu-pháp phân tích Citta thành “tâm” và 
các “tâm sở”. Có 52 tâm sở với các đặc tính và nhiệm vụ 
khác nhau. 

Các tâm sở xuất hiện cùng với tâm trong sự kết 
hợp chặt chẽ. Chúng trợ giúp tâm trong toàn bộ tiên trình 

38 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


nhận thức các đối tượng giác quan. Chúng cũng ảnh 
hưởng đến tâm trong nhiều cách. Các tâm sở trợ giúp tâm 
trong việc thực hiện những hành động khác nhau. Và, có 
thể nói, những hành động này sẽ quyết định số phận của 
mỗi cá nhân cũng như dòng lịch sử của nhân loại. 


(3) Sắc (Rũpa) 


Sắc được định nghĩa như cái bị thay đổi hình thẻ, 
màu sắc, hình dáng do những điêu kiện vật lý đôi nghịch, 
như nóng và lạnh... 


Abhidhamma liệt kê 28 loại sắc tối hậu bao gồm 
bôn đại chủng (tứ đạt) và hai mươi bôn loại sắc do tứ đại 
sanh. 


Bốn đại chủng hay tứ đại là đất (pathavi, _yếu tổ 
cứng), nước (äpo yêu tổ lưu chảy), lửa (tejo, yếu iỗ nóng), 
gió (vãyo, yếu tố chuyển động). Tứ đại chỉ giỗng như 
những năng lượng chứ không có hình thể hay hình dáng 
gì cả. 

Hai mươi tám loại sắc tối hậu tương ứng với các 
loại vật chất và năng lượng mà chúng ta biết trong khoa 
học. Vì lẽ khoa học chỉ biết về vật chất và năng lượng chứ 
không biết về tâm, nên khoa học chỉ có thê giải thích về 
các hiện tượng vật chất trong khi Vi-diệu-pháp có thể giải 
thích chi tiết mọi hiện tượng tâm vật lý. 


(4) Niết Bàn 


Niết Bàn biểu thị sự diệt của những ngọn lửa thế 
gian, đó là lửa tham, lửa sân, và lửa si. Nó có đặc tính của 
sự tịnh lạc (san sukha) vĩnh hăng. 


39 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Tham, sân, sỉ là nguyên nhân sanh ra mọi khổ đau. 
Khi tham, sân, si bị diệt hoàn toàn, không khổ đau nào 
còn phát sanh trong tâm nữa và lúc đó sẽ có sự tịnh lạc 
vĩnh hằng, tức Niết Bàn. 


Niết Bàn là pháp siêu thế và được chứng đắc bằng 
trí thuộc bốn Đạo tuệ và bốn Quả tuệ ngay trong kiếp sống 
này. 

Tất nhiên Niết Bàn luôn luôn hiện hữu. Nhưng 
chúng ta không thể thấy được vì tâm chúng ta bị các phiền 
não (&¡/esas) che đậy và làm cho mù mắt. Cũng giống như 
mặt trăng trong ngày rằm. Mặc dù chắc chắn nó có mặt 
trên bầu trời, chúng ta không thể thấy được trăng khi nó 
bị mây dày che phủ. Tuy nhiên khi các đám mây bị gió 
xua tan, lập tức mặt trăng trở nên hiển hiện. 


Tương tự, khi tất cả mọi phiền não (/ham, sân, sjỦ 
bị bốn Đạo tuệ hủy diệt hoàn toàn, Niết Bàn trở nên hiển 
hiện rõ ràng với Tâm Đạo và Tâm Quả. 


2. Sự Thực (Đệ): Sự Thực Chế Định (7ục Đó) 
và Sự Thực Cùng Tột (Chân Đề) 


Hợp với hai loại thực tại có hai loại sự thực: sự 
thực chê định và sự thực cùng tột. 


(1) Sự Thực Chế Định (samufi — sacca) 


Sự thực này xem những thực tại chế định là có thực 
và nói (về những thực tại ấy) dưới dạng những thực tại 
chế định. Như vậy bắt kỳ lời nói hay sự diễn đạt nào dùng 
những từ hay những tên gọi ngụ ý muốn nói chúng đã 
được chấp nhận theo quy ước mà không có bất kỳ ý định 
nói dối nào đều được gọi là sự thực chế định. 


40 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Trong đời sông hàng ngày chúng ta dùng những từ 
ngữ theo quy ước đề diễn đạt những gì chúng ta muốn 
nói. Chúng ta chấp nhận sự thực chế định này và xem “đàn 
ông, đàn bà, cha, mẹ, con tra1, con gái, thầy giáo, học trò, 
người thiện, người ác” như thực sự hiện hữu. 


Vì thế nếu một người giết một người khác hay ăn 
cắp tài sản của người khác, đó là một tội ác. Nếu một 
người cha hay một người mẹ không nuôi dạy con cái một 
cách thích hợp thì đó là sự không chu toàn bổn phận của 
cha mẹ. Nếu một người con trai hay con gái không chăm 
sóc cho cha mẹ già yếu của mình, đó là sự không chu toàn 
bồn phận của con cái. 


Như vậy chúng ta phải chấp nhận những sự thực 
chế định trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Chúng 
ta phải kính trọng cha mẹ, thầy tổ, và các người lớn tuổi 
hơn chúng ta. Chúng ta phải tu tập tâm từ, bi, hỷ và xả đối 
với muôn loài chúng sanh. Chúng ta không thể không chú 
ý đến chúng mà phải biết tôn trọng chúng vì mỗi sinh vật 
dù hữu tình hay vô tình đều đáng được tôn trọng đúng 
mực. 


Trong khoa học cũng vậy, dù chỉ có các electrons, 
protons, neutrons và năng lượng hiện hữu trong nghĩa tôi 
hậu, chúng ta không thể phủ nhận và không chú ý đến sự 
hiện hữu của các nguyên tử (2øms) và phân tử 
(molecuies) hình thành do sự kết hợp của các hạt hạ 
nguyên tử (sw#b-afoms) cũng như sự hiện hữu của các cơ 
quan tế bào, các hữu tình chúng sanh và các vật vô tri giác 
do sự kết hợp của các nguyên tử và phân tử tạo thành. 


41 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Tuy nhiên trong việc giải thích bản chất của mọi 
sự vật và mọi hiện tượng, chúng ta phải xét đến đặc tính 
của các hạt hạ nguyên tử (sub-afom parficles). Nói cách 
khác, kiến thức về những thực tại tối hậu giúp chúng ta 
hiểu được bản chất của mọi vật và mọi hiện tượng. Điều 
này tương tự như sự cần thiết phải hiểu về các bộ phận 
của chiếc xe đề biết rõ bản chất của chiếc xe vậy. 


(2) Sự Thực Cùng Tột (Chân Đề, Paramattha 
Sacca) 


Sự thực cùng tột xem các thực tại chế định là 
không hiện hữu trong nghĩa tối hậu và chỉ xem những 
thực tại tối hậu là thực sự hiện hữu. Nói khác hơn, xác 
định mọi sự vật và hiện tượng dưới dạng những thực tại 
tối hậu chính là chân đề hay sự thực tối hậu vậy. 


Nói rằng “một người đàn ông hay một người đàn 
bà, hay Tôi và anh hiện hữu ” là đúng theo tục đê nhưng 
sai theo chân đê. 

Nói rằng “một người đàn ông trong thực tế chỉ là 
sự kêt hợp của danh và sắc tôi hậu hay chỉ là sự kêt hợp 
của năm uán” là luôn luôn đúng vì sự diễn đạt này liên 
quan đên sự thực tôi hậu. 

Bắt kỳ nguyên lý hay quy luật tự nhiên nào không 
bị thay đôi bởi thời gian hay bởi một duyên cớ nảo và 
luôn luôn giữ đúng như vậy là sự thực tôi hậu. 

Bắt kỳ lời nói hay sự diễn đạt nào phù hợp với bản 
chât của Pháp (Dhamma, sự thực tự nhiên) đều được xem 
như sự thực cùng tột. 


42 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Những lời dạy của Đức Phật đề cập đến các hiện 
tượng tự nhiên như “Quy Luật của Tâm (ci1a niyãm4), 
“Quy Luật của Nghiệp” (/amma nÿyãmgđ), Duyên Sanh 
(Paticcasamuppada), Tứ Thánh Đễ (Ariya Sacca), 
cũng là những sự thực tối hậu. 


3. Hai Thế Giới: Thế Giới Ảo và Thế Giới 

Thực 

Người bình thường nhiều phiền não được gọi là 
“Phàm Phu" (0w/huj7anas). Là phàm phu tâm chúng ta bị 
vô minh (avi/) làm mù nên không thể thấy được bản 
chất thực của các đối tượng giác quan. Vì thế chúng ta 
thấy các chúng sanh và những vật vô tri như thực sự hiện 
hữu và chúng ta xem chúng là thường, lạc, là những con 
người hay vật, đẹp và đáng mong muôn. Đây là “Ti hé Giới 
Áø° mà chúng ta đang sống. 


Trong thực tế tất cả hữu tình chúng sanh đều do 
tâm, tâm sở và sắc pháp tạo thành. Các vật vô tình chỉ bao 
gồm các sắc pháp. Tất cả những thực tại tối hậu này 
không có hình thể, hình dáng và chúng không ngừng sanh 
và diệt với tốc độ cực nhanh. Vì thế chúng thực sự là vô 
thường (amiccaq). 

Cái gì vô thường là “bất toại nguyện” và do bị hành 
hạ không ngừng bởi sự tan hoại của danh vả sắc nên là 
khổ “dukkha'. 

Hơn nữa, vì 'danh-sắc” không có hình thể và hình 
dạng, nhất là chúng sanh và diệt không ngừng với tốc độ 
cực nhanh, nên không có “người”, không có “tự ngã, 
không có “linh hồn”, không có sinh mệnh (j1va), không có 


43 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


cái “Ta" (atta), không thực thể thường hằng nào thực sự 
hiện hữu. Hiện tượng này được gọi là Vô Ngã (anafi4). 


Lại nữa, tất cả muôn loài chúng sanh và những vật 
vô tri đều không đẹp (tịnh) và đáng mong muốn như 
chúng ta tưởng. Nếu chúng ta phân chia một người phụ 
nữ đẹp hay người nam đẹp ra thành từng phân, như tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, máu, xương, tim, phối, gan, 
ruột, mồ hôi, mủ, đờm, phân, nước tiểu,... và xem xét một 
cách cần thận, chúng ta sẽ thấy răng không bộ phận nảo 
là đẹp và tất cả các bộ phận này đều đáng nhờm gớm và 
đáng kinh tởm cả. 

Ngay cả tóc, cái chúng ta xem là đẹp, nếu rơi vào 
tô canh chúng ta đang ăn, lập tức chúng ta sẽ cảm thấy 
nhờm gớm. Khi một người phụ nữ mỉm cười, hàm răng 
hé lộ sáng bóng gống như những hạt ngọc xinh đẹp. 
Nhưng nếu cô ta có một cái răng hư cần phải nhồ, liệu khi 
cô ta tặng nó cho bạn bạn có dám nhận nó để bọc vàng và 
đeo lên cổ mình không? Chắc chăn là không, bạn sẽ 
không đám nhận nó vì bạn cảm thấy ghê tởm. 


Còn về thân này sau khi đã bóc hết lớp đa thì sao? 
Nó sẽ đáng tởm chăng khác gì xác con cừu đã bị lột da 
trong tiệm bán thịt vậy! 


Như vậy, muôn loài chúng sanh và muôn vật vô tri 
đều có cùng những đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã, và 
bất tịnh hay đáng nhờm gớm (asubha). 

Đây là bản chất thực của thế giới xung quanh 
chúng ta. Và đây cũng là thế giới thực mà chúng ta đang 
sông. Chúng ta có thể thấy thế giới giống như thế này nêu 
tâm chúng ta thanh tịnh và thoát khỏi mọi phiền não. Sự 


44 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


thanh tịnh của tâm có thể được đạt đến bằng cách tu tập 
định đến mức an chỉ hay bậc thiền. Tâm thanh tịnh sẽ tỏa 
ra anh sáng rực rỡ và xuyên thấu. Với sự trợ giúp của ánh 
sáng này chúng ta có thê thấy thế giới thực! 


Đó là lí do tại sao Đức Phật thường khuyên các 
hàng đệ tử của ngài hãy tu tập chánh định để thấy các 
pháp đúng như thực. Chánh định, như Đức Phật nói trong 
kinh Đại Niệm Xứ, là định kết hợp với bốn thiền sắc giới 
(rñpävacara jhãnas). Các bậc thiền này được phát triển 
nhờ thực hành niệm hơi thở (anãpanassaíi) một cách 
đúng đắn. 


Nếu chúng ta thấy được thế giới thực chúng ta sẽ 
không khát khao các đối tượng giác quan và sẽ không bị 
dính mắc vào chúng vì chúng là bất khả lạc và đáng nhàm 
chán. Vì bất khả lạc và đáng nhàm chán, các đối tượng 
giác quan tạo ra những cảm thọ khô hoặc bắt khổ bắt lạc 
và khi chúng xúc chạm với các giác quan sẽ không có dục 
lạc nào đáng đề khao khát. 

Nếu chúng ta không dính mắc vào bất cứ thứ gì, 
chúng ta sẽ thoát khỏi sầu, lo, sợ hãi và dục vọng. Như 
vậy chúng ta có thể sống an vui, hạnh phúc. 

Do ái sanh sâu ưu, 

Do ải sanh sợ hãi 

Ai thoát khỏi tham ái 

Không sẵu, đâu sợ hãi. 

(Dhammapada 216) 

Nhưng, vì chúng ta bị vô minh che đậy, cái nhìn 
về thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Chúng ta thấy các trần 
cảnh quanh ta là thường, lạc, ngã, và tịnh. 


45 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Vì thế chúng ta khát khao chúng và dính mắc vào 
chúng. Do tham ái và dính mắc sâu, lo, sợ hãi, và tuyệt 
vọng phát sanh. Đây là những sự thê hiện của sân (dosa). 


Khi chúng ta sống trong thế giới ảo và hưởng thụ 
các dục lạc chúng ta nghĩ chúng ta đang hạnh phúc là vì 
vô minh đã làm mù mắt chúng ta vậy. Trong lúc hưởng 
thụ dục lạc chúng ta bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa thế 
gian tôi tệ nhất, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. 


®Nathi rãga sao qgg?” 
“Lửa nào băng lửa tham ” 


4. Như Lý Tác Ý 
Những Tư Duy Thiện và Hành Động Thiện 


Như lý tác ý làm phát sanh những tư duy thiện và 
hành động thiện trong khi phi lý tác ý làm phát sanh 
những tư duy bât thiện và hành động bât thiện. 


Đề có như lý tác ý chúng ta phải biết về hai loại sự 
thực: sự thực chế định và sự thực tối hậu. Sự thực chế 
định là sự thực rõ ràng không thê chối cãi được nhưng nó 
lại không thật trong nghĩa tối hậu. 


Sự thực chế định bày ra cái thế giới ảo nơi đây các 
chúng sanh hưởng thụ các dục lạc mà không biết rằng 
mình đang bị thiêu đốt bởi các ngọn lửa thế gian. Nó cũng 
giống như con thiêu thân lao mình vào lửa vậy. 


Sự thực tối hậu là sự thực đích thực vốn mô tả 
những thực tại tối hậu — danh-sắc —những thành phân 
cầu tạo duy nhất của toàn thể vũ trụ. Vì những thực tại tối 
hậu không có hình thể và hình dạng nên chúng ta không 


46 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


thê thấy chúng với mắt thường của chúng ta được. Chúng 
ta chỉ có thê thây chúng với con mắt tâm định, đó là tâm 
kêt hợp với chánh định. 


Sự thực tối hậu chỉ ra cái thế giới thực trong đó 
không có “Tôi”, không có “anh”, không có “tự ngã”. Chỉ 
có các thực tại tối hậu (danh-sắc) đang sanh và diệt một 
cách nhanh chóng và liên tục không ngừng hợp theo quy 
luật của nhân và quả. Không có con người để được xem 
như “tôi” và trở nên ích kỷ, hãnh diện và ngã mạn với nó. 
Không có những người yêu mến cũng không có những 
người thù nghịch để giận dữ với nó. 

Nếu người nào đó mắng chửi chúng ta, chúng ta 
có thể tha thứ lời măng chửi ấ ây bằng cách suy xét rằng 
không có cái “Tôi” nào để bị mắng chửi và cũng không có 
cái “Người” nào để mắng chửi chúng ta cả. Nếu gặp món 
ăn không ngon, chúng ta có thể suy xét, “7ø không nên 
đòi hỏi gà quay hay thịt nướng, những thứ Không thực sự 
hiện hữu. Món ăn này cũng chứa đựng carbohydrats, 
proteins và những vitamin thiết yếu; vậy là được rồi ”. 

Nếu chúng ta có như lý tác ý, những tâm thiện sẽ 
phát sanh lúc đó hành động và lời nói của chúng ta sẽ vô 
lỗi. Như vậy chúng ta có thể sống an vui, không bị xì-trét 
và căng thăng. 

Đề có như lý tác ý chúng ta phải hiểu rõ và thường 
xuyên suy xét đến bản chất thực của các đối tượng giác 
quan, đó là thấy chúng chỉ như vô thường, khô và vô ngã. 

Trưởng Lão Khan Tee Sayadaw, Abhidhaja 
Mahäratthaguru, thường khuyên mọi người như sau: 


47 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


“Chỉ thấy và biết những thực tại chế định 
hay khái niệm khiên cho người ta sanh tà kiên và 
tà trí. 

Thấy và biết những thực tại cùng tột sẽ cho 
người ta chánh kiên và chánh trí. 


Những khái niệm không thực sự hiện hữu, 
chỉ có những thực tại tôi hậu mới thực sự hiện hữu. 


Hãy nói dưới dạng khái niệm nhưng phải 
biết dưới dạng thực tại cùng IỘI. ” 


Trong thiền minh sát chúng ta phải quan sát danh 
và sắc tôi hậu đang sanh và diệt với tốc độ cực nhanh và 
suy xét trên ba đặc tính của hiện hữu — vô thường, khổ, 
vô ngã, và thỉnh thoảng cũng thêm vào đặc tính bắt tịnh 
để phát triển mười minh sát trí và cuối cùng là bốn thánh 
đạo tuệ để được giải thoát khỏi mọi khổ đau. 


5. Hoàng Hậu Khemäã Devĩ Say Sưa Với Sắc 
Đẹp 


Khema DevI, chánh cung hoàng hậu của đức Vua 
Bimbisara, rất xinh đẹp và trẻ trung. Bà rất hãnh diện với 
nhan sắc của mình. Do Đức Phật thường chỉ trích sắc đẹp 
bằng những lời nhận xét rằng thân người lúc sông cũng 
bắt tịnh như thân lúc chết, nên bà không muốn đi gặp Đức 
Phật. 


Vua Bimbisäara chỉ nghe một bải pháp của Đức 
Phật trở thành bậc thánh Nhập Lưu và ông muốn chánh 
cung hoàng hậu thân yêu của mình cũng được giác ngộ 
như vậy. Vì thế Vua yêu cầu những nhạc công trong triều 
soạn một bài hát ca ngợi vẻ đẹp vô song của khu Rừng 


48 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Trúc (Veluvana) nơi Đức Phật đang cư ngụ. Bài hát sau 
đó được mọi người hát thường xuyên đên nổi Hoàng Hậu 
trở nên rât quan tâm tới khu rừng trúc này. 


Cuối cùng bà xin phép đức vua cho bà được đến 
thăm khu vườn. Đức vua hoan hỷ cho phép bả và ngầm 
ra lệnh cho người đánh xe ngựa chỉ đưa hoàng hậu về sau 
khi bà đã gặp Đức Phật. Hoàng hậu đi thưởng ngoạn 
những cảnh đẹp của khu vườn xong vội bảo người đánh 
xe đưa bà về lại hoàng cung. Lúc đó người đánh xe mới 
tiết lộ lời phán truyền của đức Vua cho bà biết. 


Vì thế hoàng hậu miễn cưỡng đi đến Hương Thất 
(Gandha Kuti: Fragrance Chamber, 13 5%) của Đức Phật. 
Nhưng bà vẫn tin chắc rằng Đức Phật còn đang đi khất 
thực chưa về. Tuy nhiên bà đã lầm. Đức Phật đang chờ bà 
và thậm chí, bằng năng lực thần thông, ngài còn tạo ra 
một thiếu nữ xinh đẹp đang ngôi kế bên hầu quạt cho ngài. 


Vì người thiếu nữ này xinh đẹp hơn Hoàng Hậu rất 
nhiều nên ngay lập tức nàng đã hấp dẫn được sự chú ý 
của bà. Hoàng hậu đi đến bên Đức Phật, nhưng mắt vẫn 
nhìn chằm chăm vào người thiếu nữ. Lúc đó Đức Phật từ 
từ làm cho người thiếu nữ càng lúc cảng trở nên già nua 
cho tới khi cô run rảy giống như một bà già, yếu ớt. Cuối 
cùng cô ngã lăn ra chết. 


Cảnh tượng đã làm cho Hoàng Hâu cực kỳ chắn 
động. Đức Phật nhân đó nhắc cho bà biết rằng tuôi trẻ và 
sắc đẹp đều vô thường và chúng sẽ bị hủy diệt bởi sự già 
nua và cái chết. Sau đó Đức Phật thuyết một bài pháp 
thích hợp và Hoàng Hậu được giác ngộ như một bậc thánh 
Nhập Lưu. 


49 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Được sự cho phép của đức Vua bà xuất gia làm 
Ty-kheo ni và không lâu sau đó bà trở thành một bậc 
thánh A-la-hán. Bà được Đức Phật vinh danh là tối thắng 
về trí tuệ trong hàng Tỳ-kheo ni và là bậc thượng thủ 
thanh văn cánh tay mặt của ngài. 


Thực sự bà đã hoàn thành các Ba-la-mật để trở 
thành một vị thượng thanh văn đệ tử Phật trong một trăm 
ngàn đại kiếp trước. Cho đù là vậy, trong kiếp cuối bà vẫn 
kiêu hãnh với sắc đẹp của bà và không muốn đi gặp Đức 
Phật. Đây là điều rất đáng ngạc nhiên và chúng ta thấy 
việc kiêu hãnh với sắc đẹp thật đáng sợ như vậy. Chỉ khi 
bà có cơ hội gặp Đức Phật bà mới có thể loại trừ được 
tính kiêu hãnh này và đạt đến trạng thái hiện hữu cao quý 
nhất, đó là trở thành một bậc thánh A-la-hán. 


Mọi sự hội ngộ và yêu thương rồi sẽ chấm dứt 
trong sự chia ly. 
Mọi kiêu hãnh của tuổi trẻ và sức mạnh rồi sẽ 
chấm dứt trong tuổi già. 
Mọi sự sống và hưởng thụ rôi sẽ chấm dứt trong 
cái chết. 
Htut Khaung Sayadaw 


50 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương V 
TÂM LÀ TỎI THƯỢNG 


I1. Đấng Sáng Tạo Đích Thực: Các Pháp Do 
Tâm Tạo 


“Cittena niyatIi loko.” 
(“Tâm dẫn dắt thế gian”) 


Con người thường nghĩ rằng họ cai trị thế gian này. 
Họ xây dựng các thành phó, đô thị, họ làm đường xá, cầu 
công, họ sản xuất xe hơi, tàu lửa, tàu thủy, và máy bay, 
những tòa nhà chọc trời và những tòa tháp đôi, lập ra các 
ngành khoa học, kỹ thuật, chế tạo máy tính và các phi 
thuyền không gian, các bộ môn nghệ thuật và văn hóa, và 
rằng họ kiểm soát mọi thứ. 


Tuy nhiên, theo Abhidhamma, không có đàn ông 
và đàn bà, chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp hiện hữu. Sự 
kết hợp của tâm và tâm sở gọi là Tâm (i4). 

Tâm kích động tay và miệng của chúng ta đề thực 
hiện những hành động của thân và lời nói. Vì thế chính 
tâm mới thực sự tạo ra mọi thứ. Ngay cả hạnh phúc và 
khổ đau cũng do tâm tạo. 

Các nhà tâm lý học đồng ý với Đức Phật khi cho 
rằng tâm là tác nhân mạnh mẽ nhất trong thế gian. Sức 
mạnh sáng tạo của tâm là vô hạn — chỉ có bầu trời là giới 
hạn! Thành công hay thất bại trong cuộc đời này tùy thuộc 
vào tâm. 


S1 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Nếu một người thực sự có ý chí muốn làm giàu, họ 
sẽ tìm ra những cách thức, những phương tiện và cộng 
với sự chịu khó để trở nên giàu sang. Chúng ta thường 
nghe câu nói: “Có chí thì nên” (nguyên văn: “where there 
is a will, there is a way”). Nêu một người không có ý chí 
mà muốn thành công trong đời, họ sẽ không có cách nảo 
để trở nên thành công được. 


Abraham Lincoln (1809 — 1865) sanh ra trong 
một túp lều gỗ đơn sơ ở trong rừng. Cha ông là một thợ 
cưa. Khi còn bé ông đã phải nghỉ học để phụ giúp công 
việc cho cha ở trong rừng. Nhưng ông có cao vọng muốn 
trở thành một nhà lãnh đạo. Vì thế ông phải tích lũy kiến 
thức. Ông đi mượn sách ở những ngôi nhà gần rừng và 
nghiên cứu vào ban đêm. Ông đậu kỳ thi luật và trở thành 
một luật sư năm 1837. 

Ông là một nhà diễn thuyết giỏi với lượng kiến 
thức rất lớn. Ông trở thành nghị sĩ Mỹ từ năm 1847 — 
1849. Với tư cách là một ứng viên đảng Cộng Hòa tranh 
cử Thượng Viện Mỹ năm 1858, ông nổi danh trong các 
cuộc tranh luận với Stephen A. Douglas. Ông trở thành 
Tổng Thống thứ 16 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 
1860. Như vậy chúng ta thấy nhờ nuôi dưỡng hoài bảo 
ông đã đạt được mục đích. Thậm chí nếu một người chịu 
khó nỗ lực họ có thê trở thành một vị Phật Chánh Đẳng 
Giác. Như vậy tại sao người ta lại không thê trở thành một 
Tổng Thống Mỹ? Các pháp là do tâm tạo. 


3ˆ 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


2. Tâm Thiện và Tâm Bắt Thiện: Sự Sáng Tạo 

và Hủy Diệt 

Abhidhamma mô tả bốn loại tâm: tâm thiện, tâm 
bât thiện, tâm quả và tâm duy tác. 


Các tâm quả sanh khởi như kết quả của những 
nghiệp hay những hành động có chủ ý trong quá khứ của 
chúng ta. Tâm quả đóng vai trò như tâm tái sanh, tâm hữu 
phân, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức,... Tâm quả duy trì sự 
sông của chúng ta và giúp chúng ta biết được các đối 
tượng giác quan khác nhau. 


Các tâm duy tác sanh lên để thực hiện những 
nhiệm vụ tương ứng của chúng trong việc nhận thức các 
đối tượng giác quan và sau đó chúng diệt. Nói chung các 
tâm quả và tâm duy tác sanh khi chúng phải sanh và vào 
lúc diệt chúng không để lại những sản nghiệp (ghiệp 
lực). Chúng ta không kiểm soát được những loại tâm này. 


Tâm thiện và tâm bắt thiện tùy thuộc vào sự tác ý 
và ý định của chúng ta và chúng để lại những sản nghiệp 
mỗi khi sanh lên. Như lý tác ý làm phát sanh những tâm 
thiện trong khi phi như lý tác ý tạo ra những tâm bắt thiện. 
Ý định tốt cũng tạo ra các tâm thiện và ý định xấu làm 
nảy sinh những tâm bắt thiện. 

Các tâm thiện thì vô hại, vô lỗi vì chúng không gây 
hại cho bất kỳ ai và chúng là sự sáng tạo; tâm thiện tạo ra 
quả thiện. Tâm bắt thiện là những tâm có hại, có lỗi và 
hủy diệt; chúng gây hại cho người khác chúng tạo ra 
những quả xấu. 

Tâm thiện có gốc ở vô tham (ziobha), vô sân 
(adosa) và vô si hay trí tuệ (amoha). Như vậy muốn có 

33 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


những tâm thiện chúng ta phải phát triển vô tham bằng 
cách thực hành bố thí, phát triển vô sân hay lòng từ bằng 
cách giữ giới và phát triển trí tuệ bằng cách thực hành 
thiền định và thiền minh sát. 


Các tâm bất thiện có gốc ở tham /obj4a), sân 
(dosa) và sỉ (moha). Chúng ta tạo nghiệp bất thiện với 
những tâm bất thiện khi chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. 


Trong thời gian của một hành động thiện như khi 
đặt bát đến một vị sư, hàng tỷ tâm thiện sẽ sanh lên và 
diệt, để lại hàng tỷ thiện nghiệp trong dòng tâm tương tục. 
Mỗi trong những thiện nghiệp này đều có tiềm năng sanh 
ra một kiếp sông mới trong một cõi an vui, hoặc cõi trời 
hoặc cõi người. 

Vì thể, nghệ thuật sống là đề dẫn đến một đời sông 
đạo đực trong sạch, vô lỗi, tránh được những hành động 
bắt thiện và thực hiện được càng nhiễu thiện nghiệp càng 
tỐI. 


Lại nữa, tâm thiện còn có bốn loại — đó là, tâm 
thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, 
và tâm thiện siêu thế. 

Khi chúng ta làm những việc thiện như bồ thí, giữ 
giới và hành thiền nhưng không đạt đến một thiền chứng 
nào, hàng tỷ tâm đại thiện dục giới (maha kusala cittas) 
sẽ sanh và đề lại hàng tỷ thiện nghiệp dục giới trong dòng 
tâm tương tục của chúng ta. Những nghiệp này sẽ làm 
duyên cho tái sanh trong các cõi vui dục giới, đó là cõi 
nhân loại và sáu cõi chư thiên. 


54 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Nếu chúng ta hành thiền định, như niệm hơi thở 
chăng hạn, và đạt đến một bậc thiền nào đó, hàng tỷ tâm 
thiện thuộc thiền sắc giới ứữpãvacara kusala ciffas) sẽ 
sanh và diệt, để lại hàng tỷ thiện nghiệp sắc giới trong 
dòng tâm tương tục của chúng ta. Những nghiệp này sẽ 
làm duyên cho tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới. 

-Jhãna' hay thiền là một trạng thái tâm an trụ trong 
đó tâm lặng lẽ tập trung trên một đối tượng duy nhất trong 
hàng giờ đồng hồ. Đối tượng của thiền là tợ tướng 
(patibhaganiimitta) xuất hiện trong lúc hành thiền. Sơ 
thiền được kèm theo bởi năm thiền chỉ: 


Vitakka (tâm J)) — Sự sẵn tâm vào đối tượng, 
Vicãra (/ứ) — sự gắn tâm lâu dài trên đối tượng, 
PIti (hÿ) — cảm giác hân hoan của tâm, 

Sukha (/ac) — thân cảm thọ lạc, 


Ekaggatã — sự hợp nhất của tâm và các tâm sở để 
giữ cho chúng tập trung trên đôi tượng. 


Vì hỷ và lạc rất mạnh trong trạng thái thiền, nên 
lạc của thiền cao cấp hơn dục lạc rất nhiều. Trong nhị 
thiền, hai thiền chi đầu (tầm, tứ) bị diệt trừ; vì thế chỉ hỷ, 
lạc, và nhất tâm có mặt. 

Trong tam thiền hỷ bị loại trừ và do đó chỉ lạc và 
nhất tâm còn lại. Trong tứ thiền, lạc chuyền thành xả, và 
chỉ xả và nhất tâm có mặt như các thiền chi trong bậc 
thiền này. 

Các thiền chi hợp nhất tâm và các tâm sở lại và giữ 
cho chúng tập trung trên tợ tướng một cách lặng lẽ. 


25 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Hơn nữa nếu chúng ta hành thiền trên các kasinas3, 
như kasina đất chắng hạn, và phát triển được bốn thiền vô 
sắc (aripavacara jhãnas), hàng tỷ tâm thiện vô sắc sẽ 
sanh và diệt bất cứ khi nào chúng ta đạt đến một bậc thiền 
vô sắc nảo đó, và đề lại hàng tỷ thiện nghiệp vô sắc trong 
dòng tâm tương tục của chúng ta. 


Những nghiệp nảy sẽ làm duyên cho tái sanh trong 
các cõi phạm thiên vô sắc. Phạm thiên vô sắc không có 
thân; họ chỉ có tâm. 


Lại nữa, sau khi đã phát triển định của các bậc 
thiền nếu chúng ta hành thiền minh sát một cách tích cực 
và đạt đến Đạo Tuệ và Quả Tuệ, chúng ta sẽ trở thành các 
bậc thánh (4ziyas) và có thể thọ hưởng lạc vĩnh hằng của 
Niết Bàn bao lâu chúng ta muốn. Có bốn giai đoạn Đạo 
Tuệ. Tâm phối hợp với bốn đạo tuệ này được gọi là Tâm 
Thiện Siêu Thế. Đây được xem là những tâm thiện cao 
quý nhất. Các tâm quả của chúng được gọi là Tâm Quả 
Siêu Th. 

3. Tu Tập Tâm 

Bậc Trí Nên Điều Phục Tâm 


# Tâm dẫn đầu các pháp; 
Tâm làm chủ, tâm tạo 
Nếu với tâm ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 


3 Kasina: 10 đề mục thiền định vòng tròn gồm đất, nước, lửa, gió, xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Khi một hành giả đắc tứ thiền trên 
một trong những đề mục này trừ hư không và ánh sáng, hành giả mới có 
thể chuyên sang hành thiền vô sắc được. 


56 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Khổ não bước theo sau 
Như xe chân vật kéo. 
(Dhammapada l1) 
# Tâm dẫn đầu các pháp; 
Tâm làm chủ, tâm tạo 
Nếu với tâm thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc sẽ theo sau 
Như bóng không rời hình. 
(Dhammapada 2) 
# Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 
(Dhammapada 35) 
## Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuồng. 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. 
(Dhammapada 36) 
# Điều mẹ cha bà con, 
Không có thể làm được, 
Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 
(Dhammapada 43) 
# Nếu tâm khéo tu tập 
Sẽ đem lại an lạc, 
Hạnh phúc cõi nhân, thiên 
Lạc Niết Bàn trường cửu. 


57 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


4. Người Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất: Người 
Chiên Thăng Được Tâm Mình 


Ở Sãvatthi có một Cặp vợ chồng người bả-la-môn 
rất nghẻo gọi là “Ekasataka Couple° (Nhất Y Giả, cặp vợ 
chồng chỉ có một cái khó), bởi vì hai vợ chồng chỉ có độc 
nhất một cái “sari”, đó là một tắm vải choàng dài dùng để 
quấn quanh người mỗi khi đi ra ngoài. Nghe tin rằng Đức 
Phật sắp về chùa Kỳ Viên thuyết pháp, nhưng do chỉ có 
một chiếc khô nên hai vợ chồng thỏa thuận với nhau rằng 
người vợ sẽ đi nghe pháp vào ban ngày và ban đêm người 
chồng sẽ đi. 

Khi ông bà-la-môn đang nghe pháp, năm loại hi 
phát sanh trong ông và ông muôn cúng dường một cái gì 
đó cho Đức Phật. Vật duy nhất mà ông có đề có thể cúng 
dường là chiếc khó. Liệu ông có cúng đường không? Một 
tâm bất thiện phối hợp với bỏn xẻn (macchariya) đã ngăn 
ông lại. Canh đầu đêm rồi cũng trôi qua. 


Canh giữa, những tâm thiện với đức tin mãnh liệt 
khởi lên trong ông trở lại và nó thôi thúc ông cúng dường 
chiếc khó ấy đến Đức Phật. Một lần nữa những tâm bỏn 
sẻn lại ngăn ông. 


Mãi đến canh cuối ông suy nghĩ: “Nếu ứa không 
vượt qua được những tâm bỏn sẻn này ta sẽ chẳng bao 
giờ thoát khỏi bốn cði khổ. Chỉ khi nào ta đặt đức tin lên 
trước, ta mới có thể đạt được những kiếp sống an vui. Ta 
nhất định sẽ cúng dường chiếc khô này cho Đức Phật!” 


* sätaka having a single vestment, a “one-rober” S.I,78 (°ka); Ud.65. 
(Page 159). 
58 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Ông nhanh chóng xếp tắm khó lại một cách gọn 
gàng và đặt nó dưới chân Đức Phật, tác bạch “Bạch Đức 
Thê Tôn, con xin cúng dường đên ngài. `”. 


Rồi ông vui sướng hét lên: “7a đã chiến thắng, Ta 
đã chiên thăng, Ta đã chiên thăng rồi. ” 


Vua Kosala của nước Xá Vệ (Savatthi) lúc â Ấy cũng 
đang ngồi nghe pháp. Khi nghe tiếng hét, vua liền hỏi 
chuyện gì xảy ra vì vua lo ngại cho sự an nguy của mình. 
Khi đức Vua biết được sự chiến thăng các tâm bắt thiện 
của ông bà-la-môn, vua thưởng cho ông hai chiếc khố 
mới. Ông bả-la-môn lập tức dâng luôn cả hai đến Đức 
Phật. 


Vua lại cho ông bốn chiếc khố khác, ông cũng 
dâng luôn đến Đức Phật. Cứ mỗi lần như vậy, Đức Vua 
tăng gấp đôi lên, tám chiếc, mười sáu chiếc và ba mươi 
hai chiếc. 

Cuối cùng ông chỉ giữ lại hai chiếc khố cho mình 
và cho vợ, còn lại ông dâng hết cho Đức Phật. Sau đó đức 
Vua cho ông hai tắm thảm len đáng giá một trăm ngàn 
rupees mỗi tắm. Ông giữ một tắm đề treo lên như một tâm 
trần nhà nơi ông định thỉnh một vị sư đến dự trai tăng tại 
nhà ông, còn tâm kia ông cúng dường đến Đức Phật. 


Đức Vua tất lây, làm hoan hỷ với lòng quảng đại 
của ông bả-la-môn. Cuối cùng vua cho ô ông bốn CON VOI, 
bốn con ngựa, bốn ngôi làng, bốn ngàn đồng tiền bạc, và 
nhiều thứ khác nữa. 

Các vị Tỳ-kheo tụ tập ở Chánh Pháp Đường khen 
ngợi việc cúng dường của ông bà la môn, họ nhận xét: 
“K) diệu thay là sự cúng dường của ông bả-la-môn hôm 

59 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


nay, cúng xong nhận được quả báo tức thời mỗi thứ gấp 
bôn lân trong cùng một ngày!” 


Đức Phật đi đến và giải thích: “Nếu ông bà-la-môn 
có thể cúng dường chiếc khô của ông lúc canh đâu ông 
sẽ nhận môi thứ gấp mười sáu. lần. Nếu Ông cúng dường 
vào cạnh giữa ông sẽ nhận môi thứ gấp tảm lần. Báy giờ 
ông chỉ được môi thứ bốn vì cho đến canh cuối ông mới 
cúng dường vậy. ” 

# Dầu tại bãi chiến trường 

Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. (DP.103)? 


Š Thouph thousand times a thousand men 
1n battle one may conquer, 

vet should one conquer Just oneself 

one 1s the øreafest conqueror. 


60 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương VI 
NHỮNG ĐỨC TÍNH TÓT VÀ XÂU CỦA CHÚNG TA 


1. Các Tâm Sở: Những Đức Tính Bắm Sinh 


Abhidhamma phân tích tâm thành “tâm' (ca) và 
52 “tâm sở' (cefasikas). Có 121 sự kêt hợp giữa tâm và 
các tâm sở khác nhau tượng trưng cho 121 loại tâm. 

52 tâm sở, gồm: 13 trung tánh, 14 bất thiện và 25 
tịnh hảo hay thiện. Tất cả những tâm sở này đều CÓ SỨC 
mạnh và chúng tiêu biểu cho những đức tính tốt và xấu 
bẩm sinh của chúng ta. Chúng có những ảnh hưởng lớn 
trên tâm và do đó cũng ảnh hưởng trên tât cả chúng ta và 
trên toàn thê gian này. 

2. Các Tâm Sở Trung Tính 

Chúng có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng ta. 

13 tâm sở trung tính phối hợp với tất cả tâm thiện 
hoặc bât thiện. Chúng tiêu biêu cho những đức tính tôt 
của chúng ta. 

Bảy Tâm Sở Trung Tính Phối Hợp Với Tắt Cả 
Tâm 

(1) Phassa: xúc; tâm sở này tạo ra sự tiếp xúc giữa 
tâm và đôi tượng giác quan (cảnh); 

(2) Vedanã: thọ; tâm sở này hưởng thụ vị của đối 
tượng; 

(3) Saññã: tưởng; tâm sở này nhận thức những nét 
đặc trưng của đôi tượng. 


61 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(4) Cetanã: tư; tâm sở này thúc đây các pháp đồng 
sanh thực hiện những nhiệm vụ tương ứng của chúng. 


(5) Ekaggatã: nhất tâm hay định, tâm sở này hợp 
nhât tâm cùng với các tâm sở của nó đê giữ sự tập trung 
trên một đôi tượng; 


(6) Jivitindriya: mạng quyên; tâm sở này duy trì 
các tâm sở của nó kéo dài đên hệt thọ mạng của một tâm. 


(7) Manasikãra: tác ý; tâm sở này làm nhiệm vụ 
chú tâm vào đôi tượng và hướng dòng tâm về phía đôi 
tượng. 


“Xúc” (phassa) tạo sự tiếp xúc giữa đối tượng và 
tâm đê cho chúng ta có thê biệt được đôi tượng. Nó cũng 
tạo dâu ân về đôi tượng trên tâm. 


“Thọ” (wedanä) phát sanh do có sự tiếp xúc giữa 
đối tượng và tâm. Thọ tự thể hiện ra như cảm giác lạc, 
cảm giác khổ và cảm giác không khổ không lạc tùy thuộc 
vào đối tượng hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu hoặc trung 
tính, tương ứng. 


Dục lạc chính là tư cách hưởng thụ cảm giác lạc 
với sự hoan hỷ (7/) và với tâm tham. Cảm thọ lạc và sự 
hoan hỷ có ý nghĩa đối với chúng ta nhiều đến nỗi chúng 
ta phải lao nhọc cả đời hầu kiếm tiền để hưởng thụ chúng, 
đó là hưởng thụ các dục lạc. 

“Tưởng' (saññã) ghi nhớ những nét chỉ tiết của 
từng đối tượng và lưu trữ đữ liệu vào trong dòng tâm thức 
y như cách một máy tính lưu trữ dữ liệu vào trong bộ nhớ 
của nó vậy. Nhờ có sự ghi nhớ này mà chúng ta có thể 
nhớ được những gì chúng ta đã thấy và những gì chúng ta 


62 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


đã học. Bằng không chúng ta sẽ chăng nhớ được chữ nảo 
để nói. 

“Tư' (cetan3) là tâm sở tác động hay thúc đây các 
pháp đồng sanh với nó (tức tâm và các tâm sở) làm những 
nhiệm vụ tương ứng của chúng để hoàn thành một hành 
động hay nghiệp. Vì lẽ mỗi nghiệp (kazna) được hoàn 
thành bởi sự nỗ lực của “Tư” nên Đức Phật đã chỉ định rõ 
“tư” là “Nghiệp”® 

Như vậy “Tư' là tâm sở rất quan trọng trong vấn 
đề tạo nghiệp. Tư kết hợp với các căn thiện (vô tham, vô 
sân, vô sï) được gọi là “thiện nghiệp” trong khi tư kết hợp 
với các căn bất thiện (tham, sân, si) được định rõ là bất 
thiện nghiệp hay nghiệp xấu. 


“Ekaggatä', thường được dịch là “định hay “nhất 
tâm", làm nhiệm vụ hợp nhất tâm và các tâm sở trên một 
đối tượng. Khi nhất tâm được phát triển thành chánh định 
(sammä samadhi) tâm thoát khỏi các phiền não và trở nên 
thanh tịnh, mạnh mẽ, và rất bình yên. Nó phát ra ánh sáng 
chói chan và thể nhập, với sự trợ giúp của ánh sáng này 
những vật ở chung quanh sẽ trở nên hiển hiện dù mắt vẫn 
nhắm. Nó có thể quan sát được các nội tạng bên trong như 
tim, gan, phèo phổi, v.v... một cách thể nhập. Nó còn 
thâm nhập sâu thêm vào danh và sắc chơn để để giúp 
người hành thiền tiễn hành minh sát. 


6 "Volition is action (kamma), thus I say, o monks; for as soon as volition 
arises, one does the action, be 1t by body, speech or mind." (này các Tỳ- 
kheo, Ta nói, tư chính là nghiệp; vì ngay khi tư khởi lên, người ta mới 
làm hành động, hoặc bằng thân, hoặc băng lời nói, hoặc bằng tâm.) 


63 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


'Tiviindriya,, thường được dịch là “sinh lực” hay 
“mạng quên”. Jivitindriya truyền sự sống vào các pháp 
đồng sanh để chúng duy trì được sự sông cho đến hết tuôi 
thọ của chúng nhằm thực hiện những nhiệm vụ tương 
ứng. Không có Jivitindriya chúng ta không thể sống 
được. 


Manasikãra' hay tác ý, chú tâm tới từng đối tượng 
xuất hiện ở các căn môn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm) 
để biết đối tượng ấy. Tác ý làm nhiệm vụ hướng dòng tâm 
đến đối tượng. Như lý tác ý („oniso manasikãra) về các 
đối tượng giác quan làm phát sanh các tâm thiện và phi lý 
tác ý (ayoniso manasikãra) làm phát sanh các tâm bất 
thiện. 

Sáu Tâm Sở Trung Tính Phối Hợp Với Phân 
Lớn Tâm 

(1) Vitakka — sự dán áp đầu tiên của tâm (ẩm) 
đến đối tượng. 

(2) Vicãära — sự dán áp liên tục của tâm (7) trên 
đối tượng. 

(3) Adhimokkha — sự quyết định (thắng giải); nó 
đưa ra sự quyết định đối với đối tượng. 
Adhimokkha quyết định xem đối tượng là tốt 
hay xấu; 

(4) Viriya — tinh tấn hay nghị lực; 

(5) PT — hỷ; 

(6) Chanda — ước muốn hay dục. 


“Vitakka', được dịch là “Tầm”, sự hướng tâm đến 
đôi tượng và khởi động một tư duy về đôi tượng. Thí dụ, 


64 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


nếu “Tầm? hướng tâm đến một người bạn, chúng ta sẽ suy 
nghĩ về người bạn ấy. Trong thiền minh sát “tầm hướng 
tâm đến những thực tại tối hậu, đó là các hiện tượng danh 
và sắc, để chúng ta có thể thẩm xét chúng. Vì thế “Tầm', 
như “chánh tư duy', cũng là một yếu tô của Bát Thánh 
Đạo. 


“Vicara', Tứ duy trì tâm trên đối tượng bằng cách 
để cho nó (tâm) xem xét đi xem xét lại đối tượng nhiều 
lần. Nó làm phát sanh “tư duy lan man”. Giống như “Tầm? 
và “Hỷ' tứ là một thiền chi. 

'Adhimokkha°, thắng giải hay sự quyết định, tâm 
sở này thực hiện sự quyết định đối với đối tượng. 
Adhimokkha thường được so sánh với một cột trụ vững 
chắc do tình trạng không do dự của nó trong việc đưa ra 
quyết định. “Adhimokkha' đối nghịch với hoài nghỉ 
(vicikiccha). 

“VIriya°, được dịch là “tinh tấn' hay “nghị lực”, nó 
làm cho chúng ta mạnh mẽ, can đảm và siêng năng đề đi 
đến thành công trong mọi công việc của cuộc sông. Đặc 
tính của tinh tân là hỗ trợ hay nâng đỡ các pháp đồng sanh 
để chúng không bị chênh mảng. Nó đối nghịch với hôn 
trầm và thụy miên. 

“Pii, dịch là “hỷ', gắn liền với sự hân hoan 
(pãmojja). Hỷ là điềm báo trước của Lạc (sukha). “Hân 
hoan" làm phát sanh “hỷˆ và “hỷ” làm phát sanh “lạc”. Hỷ 
được phát triển trong năm giai đoạn. 

() Khuddaka pĩti (tiểu hỷ) — sự rùng mình 

của hỷ khiến cho sởn gai ốc. 


65 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(1) — Khanika pIti (sát na hỷ) — hỷ chớp nhoáng 
giống như một tia chớp. 

(ii) Okkantikã pĩt (hải triều hỷ)— sự tuôn tràn 
của hỷ giống như những cơn sóng lớn táp 
vào bờ, nó tạo ra cảm giác như đang bơi 
thuyền trên sóng thủy triều vậy. 

(iv)  Ubbegã pti (phấn khích hỷ) — khinh hỷ vì 
nó có thể nâng người lơ lửng trong hư 
không. 

(v)  Phãranã prti (biến mãn hỷ) — hỷ thắm đẫm 
toàn thân giống như bong bóng bơm căng 
vậy. 


“Chanda° Dục hay ước muốn làm một điều gì. Như 
ngạn ngữ nói : “Where there is a will there 1s a way”, nơi 
đâu có ước muốn ở đó có cách thực hiện ước muôn ây 
hay “có chí thì nên °, cũng vậy một ước muốn (dục) mạnh 
mẽ sẽ đem lại sự thành công trong mọi công việc mà 
chúng ta tự nguyện làm. Chanda cũng là chìa khóa dẫn 
đến thành công. 


Do những tâm sở trung tính kế trên có thể dự phân 
vào các hành động thiện cũng như bất thiện, nên nêu 
chúng ta có thể dùng chúng cho những mục đích tốt, 
chúng sẽ là những phẩm chất đáng tin cậy của chúng ta. 


3. Tâm Sở Bất Thiện 
Những Kẻ Nội Thù Tệ Hại Nhâầt Của Chúng Ta 


Chúng ta nên biết rõ về 14 tâm sở bất thiện này vì 
chúng tiêu biêu cho những kẻ nội thù tệ hại nhât của 
chúng ta. Chính những tâm sở bât thiện này làm cho 


66 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


chúng ta đê tiện, thâp hèn và độc ác. Và do chúng mà 
người ta trở nên độc ác vả làm những điêu bât thiện. 


Chúng cũng được gọi là những ngọn lửa trần 
không ngừng làm tốn thương và thiêu đốt chúng ta. 
Chúng được xem như những nguyên nhân chính sinh ra 
mọi điều ác, bất công và khổ đau trên thế gian này. Chúng 
sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục sau khi chết. 


14 tâm sở bất thiện được chia làm bốn nhóm như 
Sau: 


(a) Nhóm S¡ (moha) gồm bốn tâm sở phối hợp với 
tất cả tâm bất thiện. Chúng dự phần vào mọi ác 
nghiệp. 

(1) Moha hay AvIJJä — s1 hay vô minh; không 
hiểu biết bản chất thực của các đối tượng 
giác quan; 

(2) Ahiri — vô tàm; không biết xấu hồ khi làm 
điều ác; 

(3) Anottappa — vô quý, không biết sợ hãi khi 
làm điều ác; 

(4) Uddhacca — phóng dật, nó làm cho tâm 
bồn chôn, không yên. 


(b) Nhóm Tham (lobha) gồm 3 tâm sở phối hợp 
với các tâm căn tham. Chúng kéo dài vòng luân 
hôi. 

(Š) Lobha, hay Tanhã, hay rãga — tham hay ái 
dục; nó khao khát các dục trần (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc) và dính mắc vào chúng; 

(6) Ditthi — tà kiến; 


67 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(7) Mãna — ngã mạn. 


(c) Nhóm Sân (dosa) gồm bốn tâm sở phối hợp với 
các tâm căn sân. Chúng được xem là những yếu 
tố tiêu cực nhất. 

(§) Dosa hay Patigha — sân, phẫn nộ, ác ý; 
(9) Issa — tật, ghen ty; 

(10) Macchariya — lận, bỏn xẻn; 
(11) Kukkucca — hối hận. 


(d) Nhóm ba tâm sở bất thiện cuối cùng 
(12) Thina — hôn trầm; 
(13) Middha — thụy miên; 
(14) Vicikiccha — hoài nghi. 


“Vô minh" hay “sỉ” là thủ lĩnh của các tâm sở bất 
thiện. Nó làm mù mắt tâm để cho nó không thấy và biết 
được bản chất đích thực của các đối tượng giác quan, 
không thấy và biết được ba đặc tính (vô thường, khổ, vô 
ngã) của sự hiện hữu, nghiệp và quả của nghiệp, những 
mối quan hệ nhân quả của Duyên Sanh và Tứ Thánh Đé. 


Do không hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, 
vô tàm (ajirika) và vô quý (anotiappa) khiến cho người 
ác không biết hồ thẹn và ghê sợ khi làm điều ác. Trạo cử 
hay phóng dật (uđähacca) khiến tâm bất an đến nỗi người 
ta không thể suy nghĩ đúng đắn được một hành động là 
thích hợp hay không thích hợp, nên làm hay không nên 
làm. 

Như vậy vô minh, vô tàm, vô quý và phóng dật 
luôn luôn hoạt động như những sức mạnh âm thầm đăng 

68 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


sau mọi việc làm ác. Chúng luôn luôn phối hợp với các 
tâm bắt thiện, vì thế chúng được gọi là “biến hành bất 
thiện tâm sở, tức những tâm sở luôn luôn có mặt trong các 
tâm bắt thiện. 


Do vô minh làm mù mắt, tâm không thấy được bản 
chất thực của các đối tượng giác quan gần liền với bốn 
đặc tính — vô thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh — người 
ta có ảo tưởng cho răng các đối tượng giác quan, các vật 
hữu tình như con người,..., và các vật vô tri, có vẻ như là 
thường hằng, khả lạc, hữu ngã, và tươi đẹp. 


Ảo tưởng hay cái thấy sai lầm này làm cho tham, 
tà kiến và ngã mạn trở nên rất năng động. Tham khát khao 
các cảnh trần đẹp vả các dục lạc. Tà kiến xem “Con người, 
Tôi, anh” thực sự hiện hữu và điều này khiến cho một 
người trở nên ích kỷ. Ngã mạn cũng tự xem chính nó như 
là “Tôi” và trở nên tự cao tự đại, nghĩ rằng “Ta là nhất; Ta 
biết nhiều nhất; Ta xinh đẹp nhất.) 


Tham, tà kiến, ngã mạn khiến một T8ƯỜI Say sưa 
và quên làm các việc công đức. Ba yếu tố này chịu trách 
nhiệm cho việc kéo đài vòng tái sanh luân hồi (samsãra). 
Vì thế chúng được gọi chung là “Papañca Dhamma'” hay 
Pháp Chướng Ngại (ngăn che sự phát triển tâm linh). 


Kế đến chúng ta có 'nhóm sân” gồm bốn tâm sở: 
sân (đosz), tật (issz),, lận (macchariya), và hối 
(kukkucca). Nếu bất kỳ một tâm sở nào đó trong bốn tâm 


7 papañca:m. [Sk. prapañca] lãfš J5Efầ ?Eð\ <fll (chướng ngại, hý luận, 
mê chấp, vọng tưởng). papañca: an obstacle; impediment; đelay; illusion; 
himdrance to spiritual progress (một chướng ngại; cản trở; trì hoãn; ảo 
tưởng; ngăn che tiễn bộ tâm linh) 


69 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


sở này phát sanh trong tâm thì tâm sân sẽ sanh cùng với 
thọ ưu (đømmanassa). 


“Sân' là yếu tố hủy hoại nhất trên thế gian. Tuy 
nhiên, trước khi hủy hoại được người khác, nó hủy hoại 
nó trước. Ngay khi sân khởi lên, vô minh và ba pháp vô 
tàm, vô quý, phóng dật, đồng sanh với nó cũng khởi lên 
làm mù mắt tâm. Vì thế người ta không còn suy nghĩ một 
cách sáng suốt được nữa; họ có thể phạm tội sát sanh, 
hành hạ người khác, hủy diệt mạng sống và tài sản của 
người khác, và dùng những lời sỉ vả người khác không 
chút do dự. 

Sân cao độ làm cho người ta giận dữ, hung bạo, 
độc ác, sẵn sàng phạm vào những tội ác. Sân trầm uất 
khiến người ta buồn bã, sầu muộn, ưu tư, than khóc, suy 
sụp, tuyệt vọng và sợ hãi. Tình trạng bất toại nguyện, 
không hài lòng, lo lắng, căng thăng cũng tạo ra những tâm 
sân đi kèm với thọ ưu. Căng thắng lâu dài sẽ làm tốn hại 
đến sức khỏe, sanh ra các chứng loét dạ dà, cao huyết áp, 
đau lưng, tức ngực, v.v... 


Tật (/ss) khiến cho bạn cảm thấy ghen ty với sự 
thành công hay phát đạt của người khác. 


Lận (macchariya) thuộc về chủ quan. Nó khiến 
cho bạn không muốn chia xẻ chỗ ở, cốc liêu, tài sản và 
kiến thức của mình với người khác. 


Chấp giữ khư khư tài sản và keo kiết ngăn không 
cho người ta làm việc bố thí. Đây là những nguyên nhân 
khiến cho người ta phải tái sanh trong các cõi khổ. 


“Hồi hận" (kukkucca) có đặc tính của sự đau buồn 
đôi với điêu ác đã làm và điêu thiện đã không làm. Khóc 
70 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


cho sữa đã đồ vô ích như thế nào, ăn năn hay cảm thấy 
hối hận về điều ác đã làm cũng vô ích như vậy. Điều quan 
trọng là hãy làm những gì bạn có thê làm được ngay hiện 
tại này chứ không phải than tiếc việc đã qua. 


Ghen ty, bỏn xẻn, hôi hận, lo lăng và sân hận khiên 
con người ta đau khô một cách vô cớ. Vứt bỏ chúng bạn 
sẽ lập tức được an vui. 


Chúng ta phải cân thận đừng để bị ảnh hưởng bởi 
ba căn bất thiện — tham, sân, si — vốn là những ngọn 
lửa nóng nhất của thế gian vả cũng là những nguyên nhân 
chính gây ra mọi khổ đau trong thế gian. Những đôi tình 
nhân đau khổ như Romeo và Juliet đã phải tự tử vì họ 
không thể chịu đựng được những ngọn lửa này. 

Nếu chúng ta không để cho chúng khởi lên trong 
tâm hoặc loại trừ liền ngay khi chúng khởi lên, chúng ta 
sẽ không phạm phải những sai lầm và có thể sống rất an 
VUI. 

Trong Tương Ưng Kinh có nói: Diệt tham, diệt sân 
và điệt sỉ được gọi là Niết Bàn (Samyutta Nikãya 381) 


4. Các Tâm Sở Tịnh Hảo 
Kho Tàng Quý Giá Nhất Của Chúng Ta 


Trong số 25 tâm sở tịnh hảo, mười chín (tâm sở) 
luôn luôn phôi hợp với các tâm thiện. Chúng làm cho tâm 
thành tịnh hảo hay đẹp. 


(1) Saddhã — tín, đức tin, sự trong sáng của tâm; 
(2) Sati — niệm; 
(3) Hiri — tàm hay sự hô thẹn thuộc về đạo đức; 


7 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(4) Ottappa — quý hay sự sợ hãi thuộc về đạo đức; 
(Š) Alobha — vô tham, lòng quảng đại; 

(6) Adosa — vô sân, thiện chí; 

(7) TatramajJjhattatä — xả, sự quân bình tâm 


Và sáu cặp liên quan đến các trạng thái an tịnh 
(passaddhi), khinh (lahu4)  nhụ (mudu24), thích 
(kammaññatãa), thuần (paguññaia), và chánh trực 
(uÿukaf4) của tâm và các tâm sở. 


Tất cả những tâm sở này làm cho tâm trong sáng, 
thanh tịnh, an tịnh, bình yên, nhẹ nhàng, và chánh trực. 
Như vậy, nếu các tâm sở này sanh trong tâm hay nói khác 
hơn nếu chúng ta có thể phát triển được các tâm thiện, 
chúng ta sẽ sống một cách bình yên và hạnh phúc. 

Trong nhóm tâm sở kể trên, “tín hay “niềm tin” 
được xem là thủ lĩnh. Nếu chúng ta có thể phát triển được 
Saddhã hay niềm tin nơi Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng 
— tất cả nhóm mười chín tâm sở này sẽ cùng sanh trong 
tâm, và chúng sẽ đây lui các tâm sở bắt thiện. Lúc ấy tâm 
lập tức trở nên thanh trong, an tịnh, mát mẻ và bình yên. 
Như vậy, “Tín” được so sanh với viên tịnh thủy châu vô 
giá của Vua Chuyên Luân Vương. 


Cũng như viên tịnh thủy châu, khi đặt vào trong 
nước nóng và dơ bân, sẽ làm cho tât cả chât dơ lăng 
xuông, hơi nóng bôc đi và nước lập tức trở nên trong mát 
như thê nảo thì Tín cũng vậy, sẽ diệt mọi hoài nghi, tham 
lam, sân hận cũng như các phiên não khác và làm cho tâm 
thanh tịnh, mát mẻ ngay tức thì. 

“Tín' trong đạo Phật không phải là niềm tin mù 
quáng: tín phải luôn luôn đi kèm với sự hiệu biệt chân 

72 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


chánh và hợp lý. Do đó, một người có đức tin (saddha) 
nơi Tam Bảo sẽ đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng một cách cung 
kính và thường xuyên làm những việc phước thiện. Nhờ 
vậy mỗi ngày họ tích tạo được hàng tỷ thiện nghiệp. 
Những thiện nghiệp này sẽ cho quả lành trong nhiều kiếp 
sông bắt đầu từ chính kiếp hiện tại này. 


Chính vì vậy chúng ta thấy, khi dạ-xoa Alãvaka 
hỏi Đức Phật kho tàng quý giá nhất mà con người có thê 
sở hữu là gì, Đức Phật đã trả lời Tín (sađähđ) là kho tàng 
quý nhất một người có thể sở hữu. 

“Niệm” (sz//) cũng là một kho tàng vô giá khác con 
người có thê có. Niệm là sự chú tâm đến những việc thiện, 
chăng hạn như nhớ những điều thiện mình đã làm và 
những điều thiện mình phải làm, chăm chú lắng nghe 
pháp, tập chú vào đề mục thiền để lúc nào cũng hay biết 
nó, và có sự hay biết ở sáu cửa giác quan để ghi nhận 
những gì mình đang quan sát như “thấy, thấy” hay “nghe, 
nghe”, v.v... nhằm chặn đứng những phiền não không cho 
đi vào trong tâm. 


Chỉ những hình thức chú tâm liên quan đến những 
vân đê thiện như vậy mới được gọi là “satiˆ hay “Niệm'. 
Niệm đúng nghĩa như vậy cũng được gọi là “appamada", 
sự thận trọng, chú ý, tỉnh thức". 

Hàng ngày Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử 
của ngài: 

*4pparnadena bhikkhave sampadetha. ” 

“Này các Tỳ-kheo, đừng quên hoàn thành mọi 
thiện nghiệp một cách chuyên cán và chủ niệm. ” 


Tộ 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Cũng vậy, khi một vị Tỳ-kheo truyền giới cho 
người tại gia cư sĩ, vị ấy luôn luôn nhắc họ giữ giới một 
cách thận trọng với chánh niệm. Cuối nghỉ thức truyền 
giới vị ấy sẽ nói: “4ppamadena sampädetha”, nghĩa là 
“đừng quên hoàn thành mọi thiện nghiệp một cách 
chuyên cần và chủ niệm. ” 


Sống với sự thận trọng, chú tâm là một cách sống 
rất quý giá vì mỗi phút bạn có thể kiếm được hàng tỷ thiện 
nghiệp nhờ có sự chú niệm này. Sẽ là tốt hơn nêu một 
người có thể sông với “Bốn Niệm Xứ” 

“Tàm' (¡) và Quý (offappa) cũng rất giá trị vì 
chúng ngăn không cho chúng ta làm điều ác. Cảm thấy hồ 
thẹn khi làm điều ác là Hirï (đàm) và cảm thấy sợ hãi khi 
làm điều ác là Ottappa (Ówÿ). 


Tàm thể hiện rõ ràng nơi những người biết quý 
trọng đức hạnh và phẩm giá của mình. Quý thể hiện rõ 
ràng nơi những người biết kính trọng cha mẹ, thầy tổ, bạn 
bè và quyên thuộc của mình. 

Tàm và Quý là dấu hiệu phân biệt con người với 
con thú, nó không cho phép họ đắm mê trong những dục 
vọng bắt thiện, nhất là quan hệ tình dục phi luân giữa mẹ 
và con trai, cha và con gái, ngay cả vảo thời kỳ mà nền 
văn minh còn rất thấp. Vì thế chúng được gọi là 
'Lokapala Dhamma `, tức 'Pháp Hộ Trì Thế Gian. ` 


Tín, Niệm, Tàm, Quý được kê trong bảy đức hạnh 
của một bậc chân nhân, và chúng cũng được kê trong Thất 
Thánh Tài hay bảy tài sản của một bậc thánh. Chúng ta 
cần phải phát triển bốn đức hạnh này với sự tinh tấn tích 
cực đề hoàn thiện những phước nghiệp sự, mở rộng tri 


74 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


kiến và trí tuệ về Pháp đề trở thành một bậc chân nhân 
đích thực. 


Tín, tấn, niệm, định, và tuệ tiêu biểu cho Ngũ Căn 
và Ngũ Lực, năm sức mạnh tinh thần có thể được tô chức 
thành những lực lượng thiện để chiến đấu với những thế 
lực ác như “Năm Triển Cái” (øara„as) và “Mười Phiền 
Não" (&⁄/esas) một cách thành công. 


Vô tham (ziobha), vô sân (adosa) và vô sĩ 
(amoha)Š là ba căn thiện. Chúng là cội gốc của những 
thiện nghiệp, và cần phải được phát triển thường xuyên 
bằng cách bố thí (đãna), trì giới (s74), và hành thiền 
(bhavanđ). 


Vô sân cũng có nghĩa là lòng khoan dung, tha thứ, 
và tình thương hay tâm từ; đây là những đức rât cao quý 
và tôt đẹp. 


Thế gian thường nói, “7ha thứ là (đức của bậc) 
siêu nhân ` và “Chúa là tình thương ”. 


Từ, bi, hỷ, xả tiêu biểu cho bốn vô lượng tâm hay 
bốn phạm trú (brahma vihãra), mà chúng ta cũng cân phải 
phát triển vì chúng rất hữu ích và giá trị trong giao thiệp 
hàng ngày. Có được bốn pháp này có nghĩa là chúng ta 
đang sông trong bình yên và hạnh phúc. 


Khi thực hành thiền tâm từ, chúng ta niệm tưởng: 
“Sabbe salta qvera hontu, avyapajjha hontu, anigha 
hontu, sukhi alanai parihãärantu = Nguyện cho tất cả 
chúng sanh thoát khỏi sự thù hận, thoát khỏi khổ tâm, 





8 Cũng còn gọi lòng quảng đại, thiện chí, và trí tuệ. 


“TÔ 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


thoát khỏi khổ thân, được khỏe mạnh và an vui, hạnh 
phúc. ” 


Trong tu tập tâm bị, chúng ta niệm tưởng: “Sabbe 
satI4 dukkhamufcatu = Nguyện cho tát cả chúng sanh 
được thoát khỏi khô đau. `” 


Đề tập luyện tâm hỷ, chúng ta phải thực lòng hoan 
hỷ đối với những thành công của mọi người và niệm 
tưởng: “Sabbe saHa yatha laddha sampatito = Nguyện 
cho tất cả chúng sanh giữ được những lợi lộc và thành 
công của họ lâu dải. ” 


Trong việc thực hành tâm xả, chúng ta giữ tâm 
quân bình và niệm tưởng: “Sabbe saft4 kammassaka = 
tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu của họ.” Hay “Số 
phận của tất cả chúng sanh là do nghiệp quy định. ” 


e "Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết. 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. '° (Pháp Cú 21) 


?_21. Appamado amatapadam, pamado maccuno padam; 
appamattäna mïyanti, ye pamattä yathã matä. 

lttït⁄T-2Eïf, Vô Dật bất tử đạo, 

Jj3#Bt2EJM4. Phóng dật thú tử lộ 

#ttï⁄#.#í 4*2ZE, Vô dật giả bất tử 

J¿#f#IƑ *„ Phóng dật giả như thi 

Mindfulness 1s the way to Deathless (Nibbãna) 

Heedlessness 1s the way to Death 

Those are mindfull do not die, 

Those who are heedless are as 1f already dead. (Dhp.21) 





























76 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


se “Họ ngu sỉ thiếu trí, 

Chuyên sống đời phóng dật. 

Người trí, không phóng dát, 

Như giữ tài sản quý. "!9 (Pháp Cú 26) 
e_ "Với hận diệt hận thù, 

Đời này không có được. 

Không hận diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu "''. (Pháp Cú 5) 


Khi ai đó đôi xử xâu với bạn, hãy dẹp qua một bên 
mọi sự oán giận với anh ta và nói: 

“Này bạn, tâm tôi sẽ không bao giờ bị quáy động; 
không lời giận dữ nào thoát khỏi môi tôi, 





°. PamadamanuyuñJanti, balãä dummedhino Janã; 
appamadañca medhavI, dhanarn settharnva rakkhati. 
lêfiñ## Á,  Ám độn ngu sỉ nhân 
J#J3Jj%, Đam nịch ư phóng dật 
#t® đt, Trí giả bất phóng dật 
#I0IfZ X?##ï. Như phú nhân hộ bảo 
The foolish and the Ignorant give themselves over to negligence; 
'Whereas the wise treasure mindfulness as a preclous Jewel. (Dhp.26) 





























11_Na hi verena veränI, sammantidha kudacanamn; 
averena ca sammantI, esa dhammo sanantano. 
fEJÀ*|FZ#'!, Tại ư thể gian trung, 


4È3EZ&Il-#B, Tùng phi oán chỉ oán, 


If PJ z9 I-Z#š ; Duy dĩ nhẫn chỉ oán, 
tí (E877) ÿš, Thử có (Thánh thường) Pháp 












































vi 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tôi sẽ giữ cho tâm mình an nhiên và thán thiện, 
, 


với lòng từ và sự thư giãn thăm sáu. ` 


5. Diệt Những Tính Xấu Và Trau Dỗi Những 
Tính Tốt 


Hãy nhớ rằng trong con người chúng ta có sẵn 
những đức tính tiêu cực, hủy diệt và cũng có những đức 
tính tích cực, xây dựng. Dù đó là những đức tính bắm sinh 
của chúng ta nhưng chúng vẫn có thê bị trừ diệt hoặc trau 
dồi để tăng thêm sức mạnh. Nói khác hơn chúng ta có thê 
diệt những đức tính tiêu cực bằng cách phát triển những 
đức tính tích cực. Để làm được điều này chúng ta phải 
hiểu biết về bản chất của chúng, cách chúng ảnh hưởng 
tới tâm và cách làm thế nào để chúng được phát triển hay 
diệt trừ. 

Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của tâm chúng 
ta, không biết cách thức tâm làm việc, những sức mạnh 
hủy diệt, tiêu cực, hay còn gọi là những tâm sở bắt thiện, 
sẽ chiếm đóng, thống trị, và tác động tâm khiến nó làm 
những điều bất thiện. Từ đó dẫn đến những nghiệp bất 
thiện, những tái sanh xấu và khổ đau không ngừng. 


Chúng ta nên biết rằng nêu bất kỳ một trong những 
tâm sở bất thiện, đó là những tâm sở tham, sân, ngã mạn, 
ghen ty, tật đô,... sanh khởi trong tâm, tâm ây sẽ là tâm 
bắt thiện, không lành mạnh, và sẽ làm đảo lộn sự bình yên 
và hạnh phúc của chúng ta. 


Ngược lại, nếu một tâm sở thiện như (đức) tin, 
niệm, vô tham, bi mẫn hay tâm từ sanh khởi trong tâm, 
tâm ấy sẽ là tâm đẹp và lành mạnh, đem lại sự bình yên 
và hạnh phúc ngay tức thời. 

78 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Do đó chúng ta phải cố gắng nhận ra và trau dồi 
những tâm sở đẹp (nh hảo), tích cực, có tính cách xây 
dựng; nhận ra và trừ diệt những tâm sở bắt thiện, tiêu cực, 
có tính cách hủy diệt, để thoát khỏi những khổ đau không 
mong muốn. 


Vô minh là mối nguy thậm tệ nhất; trí tuệ là sức 
mạnh tích cực lớn nhất. Chúng ta phải phát triển trí hiểu 
biết về tâm của chúng ta cũng như chính con người chúng 
ta bằng cách nghiên cứu Abhidhamma (f?ï-diệu Pháp), đề 
có được một cuộc sống tốt nhất và một cái chết tốt nhất. 


Sự tu tập những đức tính tốt đẹp, tích cực để diệt 
trừ hoàn toàn những tính xấu, tiêu cực một cách hệ thống 
là thọ trì Tam Học vốn tiêu biểu cho Bát Chánh Đạo. 
Trong Tam Học này giới hình thành nền tảng, định là thân 
và tuệ là cái đầu. 

Sau khi thanh tịnh giới và uốn nắn tri kiến cho 
ngay thắng, chúng ta thực hành thiên định để đạt đến sự 
thanh tịnh tâm. Tâm có định sẽ trở nên rất mạnh mẽ và 
tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuyên thấu. 


Với sự trợ giúp của ánh sáng rực rỡ vả xuyên thấu 
này người hành thiền có thể thực hành thiền minh sát một 
cách thích hợp đề thẩm sát hai mươi tám loại sắc (những 
thực thể thân tối hậu) cũng như tâm và các tâm sở (những 
thực thể tâm tối hậu) và sau đó khám phá những nguyên 
nhân làm phát sanh những thực thẻ tối hậu này. Lúc này 
vị ấy có thê diệt sạch mọi tà kiến và hoài nghi về các hiện 
tượng tâm vật lý. 

Người hành thiền sau đó tiếp tục hành minh sát 
bằng cách quán đi quán lại nhiều lần ba đặc tính (5ô 


79 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


thường, khổ, vô ngã) của hiện hữu. Sau khi vị ấy đã phát 
triển được mười tuệ minh sát, Đạo tuệ và Quả tuệ thứ nhất 
sẽ phát sanh, diệt trừ hoản toàn thân kiến, và hoài nghĩ. 
Bây giờ kế như vị ấy đã chứng đắc Niết Bàn và trở thành 
một bậc Thánh Nhập Lưu (Sofãpamna). Đối với vị ấy 
những cánh cửa đi vào bốn á ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, ...) 
đã đóng lại vĩnh viễn và vị Ấy có thể thọ hưởng lạc tối hậu 
của Niết Bàn cho đến bao lâu vị ấy thích. 


Bằng cách thực hành minh sát thêm nữa vị ấy có 
thể chứng đắc ba Đạo Quả Tuệ cao hơn vốn sẽ diệt hoàn 
toàn mọi phiền não. Như vậy vị ấy trở thành một Con 
Người Hoàn Hảo gọi là bậc A-la-hán có thê thọ hưởng 
lạc của Niết-Bàn vĩnh viễn. Đây là mục đích cao quý nhất 
mà một người có thể đạt đến ngay trong kiếp sống này. 


S0 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương VI 
NGHIỆP VÀ CHÁNH KIÊN 


1. Nghiệp (Kamưna) 

Tài Sản bí mật và mạnh mẽ của Tâm 

Vì lẽ biết được bản chất đích thực của tâm là điều 
cực kỳ khó, nên cũng không lây làm lạ khi các nhà giáo 
dục, các tâm lý gia, khoa học gia và triệt gia hoàn toàn 
mù mờ về “Quy Luật của Nghiệp”, một tài sản bí mật và 
mạnh mẽ của tâm. 


Tuy nhiên, dù chúng ta có biết hay không biết, 
“Quy Luật của Nghiệp”, quy luật hoàn toàn tự nhiên này 
vẫn cứ hoạt động trong lĩnh cực của nó một cách độc lập, 
quyết định số phận và vận mệnh của mỗi chúng sanh 
trong thế gian. 


Có thể nói “quy luật của nghiệp là một quy luật đạo 
đức không (cần phải) có người làm luật. Hiểu được quy 
luật này là mâu chốt dẫn đến một cuộc sông đạo đức, cảm 
thấy hồ thẹn và ghê sợ (khi) làm điều bất thiện và hoan 
hỷ trong (khi) làm những điều thiện. 


2 r9 


“Kamma" có nghĩa là “hành động có chủ ý? hay 
“hành động cố ý”. Abhidhamma (Vi-diệu-pháp) giải thích 
rằng tâm làm chuyền động chân, tay, miệng và các thân 
phần khác của chúng ta qua một loại sắc do tâm tạo. Hiện 
tượng này có thê được quan sát trực tiếp bằng con mắt 
tâm của chúng ta nếu chúng ta phát triển được chánh định. 
Vì thế chính tâm mới thực sự thực hiện các hành động 
băng thân, bằng lời nói và bằng ý nghĩ của chúng ta. 

S] 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Lại nữa trong việc thực hiện từng hành động, chính 
ý chí (cefanã hay fr) — một tâm sở phối hợp với tật cả các 
tâm — đặt ra lý do hay ý định để làm hành động ấy giống 
như giết một con gà hay đảnh lễ Đức Phật, tác động đến 
các pháp đồng sanh của nó (âm và các tâm sở khác) và 
thúc đây chúng thực hiện những nhiệm vụ tương ứng của 
chúng để hoàn tất hành động. Vì lẽ Tư trách nhiệm cho 
việc tạo ra hành động, Đức Phật coi nó như chính hành 
động và chỉ định “Tư' hay ý chí này là “Nghiệp". 

“Cetana-ham bhikkhave kanunatt vadãmi. ” 

(“Này các T)-kheo, chính Tư là cái Như Lai gọi là 
Nghiệp. `) 

“CøtqyitvaA kammarm karofdL kãyenag vãcãya 
mandsĩ. ” 


(Do Tư thúc đẩy một người thực hiện một hành 
động băng thân, kháu, hoặc ÿý. ”) 


2. Nghiệp sanh khởi như thế nào? Và chúng 
được chứa ở đầu? 


Theo “Quy luật của tâm" (ci/aniyama), có hơn một 
nghìn tỷ sát-na tâm sanh và diệt trong một cái nháy mắt 
hay trong một cái búng tay. Vì thế trong việc thực hiện 
một hành động bất thiện, chẳng hạn như giết người hay 
trộm cắp tài sản của người khác, rất nhiều tỷ tâm bất thiện 
sanh lên và diệt. Những ý định (7, cefanã) phỗi hợp với 
những tâm bắt thiện để thực hiện hành động ác này được 
gọi là nghiệp đồng sanh (saha/äta kammas). Chính do 
những Tư bất thiện ấy mà hành động ác được hoàn thành 
và nó sẽ tạo ra những quả xấu thích đáng của nó. 


82 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chăng hạn trong việc giết người, do hành vi ác này 
người đàn ông chết, vợ con người ấy sẽ phải chịu sự mất 
mát và đau khô khôn cùng. Bản thân kẻ giết người chắc 
chắn sẽ bị bắt, bị xét xử ở tòa án và có thê bị kết án tử 
hình. Đây là những quả xấu tức thì của một hành động bắt 
thiện. 

Chưa hết, không sớm thì muộn những hệ quả tệ 
hơn sẽ theo sau. Nhiều tỷ Tư (cefan3) bất thiện tạo ra hành 
động ấy dù diệt ngay sau sanh, vẫn để lại thuộc tính của 
chúng dưới hình thức những “Tiểm Lực nghiệp' bất 
thiện. Cũng giống như những hạt giống còn lại sau khi 
trái cây chín rục và tan rã ra vậy. 


Trong khoa học cơ bản chúng ta biết rằng năng 
lượng không bị tạo ra cũng không bị hủy diệt theo “Quy 
Luật Bảo tồn Năng Lượng”. Chúng ta có thể dùng năng 
lượng đề thực hiện một hành động, nhưng năng lượng đó 
không bị mất đi mà nó có thê biến đổi sang một hình thức 
khác nảo đó. 

Tương tự, năng lượng của hàng tỷ Tư có mặt trong 
khi thực hiện một hành động sẽ không mất. Nó được tích 
chứa trong dòng tâm tương tục như những “Tiềm Lực 
Nghiệp" (nanakkhanikakamma). 

Trong việc thực hiện một một hành động thiện 
cũng vậy, nhiều tỷ Tư phối hợp với những tâm thiện sanh 
lên và diệt nhưng để lại hàng tỷ “Tiềm Lực Nghiệp” hay 
nghiệp lực trong dòng tâm tương tục. 


83 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


3. Nghiệp Lực Cho Quả Như Thế Nào? 


Có thể nói nghiệp lực cho quả giống như cách 
những hạt giông của cây cho quả vậy. 

“Sadisam pakam janeti. ” 

“Nghiệp sẽ tạo ra quả giống như (tính chất của) 
nó. 


, 


“Yadisam vappate bjam tadisam harate phalam. ` 

“Gieo hạt giống nào bạn sẽ gặt quả ấy.” 

“Kalyanakar1I kalyanam 

PapakarIca papakam.” 

“Làm thiện gặt quả thiện; 

Làm ác gặt quả ác. 

Vào thời Đức Phật Gotama, ty kheo mi 
Dhammadinna là một bậc Thánh A-la-hán và được tuyên 
dương là thiện xảo đệ nhât trong sô những nữ đệ tử của 
Đức Phật về thuyết pháp. Có lân bà nói với các bạn đông 
phạm hạnh răng một trong những tiên kiêp trước bà là vợ 
của một người Bà-la-môn. Câu chuyện được tóm tắt như 
sau: 


Một hôm bạn của chồng đến chơi và bà được sai 
làm thức ăn đãi khách. Do hôm đó không mua được thịt 
ở chợ, bà đã cắt cô một con cừu nhỏ nuôi ở nhà để nấu 
nướng. Người khách và chồng rất hài lòng với bữa ăn 
ngon hôm ấy và cám ơn bà. 

Do ác nghiệp giết cừu này, sau khi chết, bà bị thiêu 
đốt trong địa ngục một thời gian dài. Sau khi thoát khỏi 


S4 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


địa ngục bà phải tái sanh làm thú trong vô số kiếp, có thể 
nói số kiếp bà tái sanh làm thú nhiều như số lông trên thân 
con cừu mà bà đã giết, và trong mỗi kiếp ấy bà đều bị giết. 
Chúng ta thấy do giết một chúng sanh, dù chỉ một lần, bà 
đã phải bị giết lại hơn một triệu lần. Vì thế quả của các 
bất thiện nghiệp là rất khủng khiếp. 


Ambapälï, kỹ nữ xinh đẹp nhất vương quốc Vesäli, 
trở thành một bậc thánh A-la-hán lúc tuổi đã về già. Sau 
khi đắc trí nhớ về các tiền kiếp (túc mạng trí, một loại 
thần thông có thể nhớ được các kiếp sống trong quá khử), 
bà kề cho các bạn đồng phạm hạnh nghe rằng bà đã được 
gặp ba vị Phật quá khứ. Thời Đức Phật Phussa bà cúng 
dường vật thực đến Đức Phật và các vị Ty-kheo với ước 
nguyện sẽ có được dung sắc thù thắng trong các kiếp sống 
tương lai. 


Thời Đức Phật Sikkhi bà xuất gia làm Tỳ-kheo-ni 
lúc còn rất trẻ. Mỗi buổi chiều cô ni trẻ thường cùng với 
ni chúng trong chùa đi đến đảnh lễ một ngôi tháp. Có lần, 
trong lúc đang đi kinh hành trên nền Tháp cô đạp nhằm 
một bãi đờm và ngay lập tức cô phê bình: “Con đĩ nào 
khạc bãi đờm này vậy?” 


Do không ai nghe lời phê bình của cô, nên dường 
như cô không xi vả ai cả. Nhưng bãi đờm ấy chính là do 
một vị trưởng lão A-la-hán mi trong lúc ho đã vô tình khạc 
ra và vị này không hề hay biết chuyện ấy. Vì thế khi ni cô 
trẻ (ức Ambapalï) phê bình: “Con đi nào khạc bãi đờm 
này vậy?” nó có nghĩa là cô đã kết tội vị trưởng lão A-la- 
hán là một con đi. 


85 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Như vậy cô đã phạm vào một ác nghiệp nghiêm 
trọng là dùng lời thô lỗ với một vị A-la-hán. Do ác nghiệp 
này cô đã phải chịu khổ trong địa ngục nhiều năm. Sau 
khi thoát khỏi địa ngục cô phải phục vụ như một cô gái 
điểm xinh đẹp suốt mười ngàn kiếp cho đến kiếp làm kỹ 
nữ AmbapälT này. Đáng sợ thay quả của nghiệp bắt thiện! 


Nếu như quả của nghiệp bắt thiện là khủng khiếp 
và đáng sợ đến mức như thế, quả của nghiệp thiện, ngược 
lại, rất hạnh phúc và đáng tin cậy. Thời Đức Phật Gotama 
có một vị tỳ-kheo nỗi tiếng tên là Sarana Gamana Thera, 
đắc A-la-hán lúc bảy tuổi. 


Một trong những tiền kiếp trước, cách đây một a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, ngài là một người đàn 
ông nghẻo lo chăm sóc cho cha mẹ mù lòa. Khi Đức Phật 
Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian, do phải chăm sóc cha 
mẹ, ngài không thể đi đến gặp Đức Phật, nhưng được thọ 
pháp Quy Y Tam Bảo nơi một vị thượng thủ Thanh Văn 
của Đức Phật. Từ đó ngài tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, 
và Đức Tăng suốt cả cuộc đời, và nhờ vậy tích tạo được 
nhiều tỷ thiện nghiệp. 

Chết kiếp đó ngài được tái sanh lên cõi trời Đạo 
Lợi (Tavafimsa). Trong suốt một a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, ngài tái vô số lần, lúc làm chư thiên cõi trời 
dục giới lúc làm người, chứ không bao giờ làm một cư 
dân cõi khổ. Tính ra ngài được tái sanh làm vua trời cõi 
Đạo Lợi trong tắm mươi kiếp và làm Chuyên Luân 
Vương trong bảy mươi lăm kiếp suốt thời gian đó. 

Trong kiếp cuối, thời Đức Phật Gotama, ngài sanh 
làm con của một người đàn ông giàu có. Năm bảy tuổi 


SỐ 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


trong lúc chơi đùa, ngài cùng bạn bè chạy vào một ngôi 
chùa. Vị sư trong ngôi chùa ấy yêu cầu lũ trẻ đọc theo 
ngải câu thọ trì Tam Quy: “Buddhamh saranam gacchãmn, 
Dhammam saranan gacchaml, Sangpham saranam 
gacchãmi” Cuối câu ngài đắc A-la-hán thánh quả - quả 
chứng cao nhất trong đời! 


4. Nghiệp Giải Thích Các Hiện Tượng của 
Cuộc Sông Một Cách Hợp Lý 


§Sabbe safŒŒ“bKqammmassakd kqamimmarm saffe 
vibhajJjdti. 


Tắt cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp; 


Nghiệp phân chia các chúng sanh thành ra có 
(kỏ) thấp hèn và (người) ưu việt. 


Trong số rất nhiều tỷ nghiệp trong dòng tâm tương 
tục của chúng ta những nghiệp tốt sẽ cho quả tốt vả những 
nghiệp xấu sẽ tạo ra quả xấu bất cứ khi nào chúng có cơ 
hội. Điều này giải thích thật tuyệt vời lý do tại sao có 
những thăng trầm của cuộc đời. Như văn hào Shakespeare 
nói: “Cuộc đời không phải là một thảm hoa hông, mà 
nó đây dẫy những thăng trầm. ” 


Khi một nghiệp xấu có cơ hội cho quả, nhiều 
nghiệp xấu khác cũng có cơ hội tạo ra quả xâu của chúng. 
Như dân gian thường nói: “Họa vô đơn chí” 
(“2Misƒfortune never comes alone) tai họa không bao giờ 
đến một mình). 


Quan sát trong cuộc sống đôi khi chúng ta thấy 
những người hiên lương phải chịu khô trong khi những 
người xâu lại thành công. Tuy nhiên chúng ta phải luôn 


S7 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


luôn ghi nhớ rằng nghiệp tốt không bao giờ cho quả xấu 
và nghiệp xâu không bao giờ tạo ra quả tôt. 


Nếu những nghiệp tốt hiện tại chưa có cơ hội cho 
quả trong khi những nghiệp xâu trước đây có được cơ hội 
cho quả, lúc đó người tốt nhất thời phải chịu khổ. Trái lại, 
nếu nghiệp xâu hiện tại chưa có cơ hội cho quả trong khi 
nghiệp tốt trước đây của họ đang trong thời kỳ cho quả, 
thời người xấu có thể thành công trong một thời gian nhất 
định nào đó. 


Bao lâu những nghiệp xấu chưa cho quả người làm 
điêu ác nhât thời có thê được hạnh phúc; nhưng đên lúc 
chúng cho quả xâu, người đó sẽ phải chịu khô đau. 


- _ ldha socatI pecca socati, 

päpakarT ubhayattha socati; 

SO sOcafI so vihaññatI, 

đisvã kammakilitthamattano. (DP. 15) 


("Nay sầu, đời sau sầu, 
Kẻ ác, hai đời sầu; 
Nó sâu, nó ưu não, 
Thấy nghiệp ué mình làm.") 


- _ lIdha modati pecca modatI, 
katapuñño ubhayattha modati; 

so modatI so pamodati, 

disvã kammavisuddhimattano. (DP.16) 
( "Nay vul, đời sau vuI, 

Làm phước, hai đời vui. 


S8 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Người ấý vui, an vui, 
Thây nghiệp tịnh mình làm.") 


5. Chết: Thời Điểm Quan Trọng Nhất 


Có được một cái chết tốt đẹp cũng quan trọng như 
có được một cuộc sống tốt đẹp vậy. Chết với một cái tâm 
thanh thản và không mê mờ quan trọng hơn chết với tâm 
phiền não, si mê rất nhiều. Nghiệp đã làm hay nghiệp xuất 
hiện vào lúc lâm chung sẽ quyết định kiếp sống kế của 
mỗi người. 

Đức Phật đã phân loại nghiệp trong dòng tâm 
tương tục của chúng ta thành bốn loại theo thứ tự ưu tiên 
cho quả trong việc tạo ra kiếp sống kế của chúng ta. 


(1) Trọng Nghiệp (Garuka Kamma) 


Nghiệp này có sức mạnh khủng khiếp đến mức 
không một nghiệp nào khác có thể chặn đứng hay thay 
thế được nó khi quyết định tái sanh kiếp kế. Nói khác hơn 
nó chắc chắn sẽ tạo ra quả của nó đề đưa đi tái sanh trong 
kiếp kế. 

Trọng nghiệp xâu gồm năm tội cực ác (ngũ nghịch 
đại tội), đó là, giết cha, giết mẹ, giết một bậc thánh A-la- 
hán, gây thương tích cho Đức Phật, và với ác tâm gây chia 
rẽ trong Tăng (Szgha). Một tà kiến cố định phủ nhận 
nghiệp và quả của nghiệp cũng được kề trong những trọng 
nghiệp xấu. 


Về phương diện thiện, các thiện nghiệp thiền sắc 
giới và thiện nghiệp thiên vô sắc giới là những trọng 
nghiệp tôt. Các thiện nghiệp siêu thê, đó là sự chứng đặc 


S9 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


các Đạo Tuệ, là tôt nhât vì nó đóng lại vĩnh viên các cánh 
cửa đổi vào bôn ác đạo. 


Đề-bà-đạt-đa (2evada#a), anh em chú bác đầy 
tham vọng của Đức Phật, đã lăn một tảng đá từ trên núi 
xuống để giết Đức Phật nhưng chỉ làm một ngón chân của 
ngài bị thương và ông cũng gây chia rẽ trong Tăng Chúng. 
Do những cực ác nghiệp này ông mắt hết năng lực thần 
thông và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục A-tỳ (4wïci). 


Vua A-xà-thế (4/ã1asar) đã giết cha của mình là 
Đức Vua Tần-bà-sa-la (8ibisãra) đề đoạt ngai vàng. Tuy 
nhiên ông không thể hưởng được sự xa hoa của vương 
quyền vì chứng mất ngủ. Nghe nói mỗi lần ông rơi vào 
giấc ngủ thì những người ở dưới địa ngục sẽ đâm xuyên 
qua người ông bằng những mũi giáo. Và, cho dù đã tích 
tạo được đủ phước báu để giác ngộ, ông không thể chứng 
ngộ được gì khi nghe Đức Phật thuyết pháp, do ác nghiệp 
giết cha đã tạo ra một sự cản trở không thê vượt qua được. 


Về sau, dù làm được nhiều việc công đức lớn kê 
cả việc bảo trợ cho Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ 
Nhất và dựng một ngôi đại tháp an trí xá-lợi của Đức Phật, 
vua vẫn không thoát khỏi tái sanh vào địa ngục do cực ác 
nghiệp này. 

(2) Cận Tử Nghiệp — Asanna Kamma 

Đây là nghiệp lực đã được làm hay được nhớ lại 
một thời gian ngắn trước khi chết. Thông thường, trong 
trường hợp không có bất kỳ trọng nghiệp nào, cận tử 
nghiệp này sẽ đảm nhận vai trò tạo ra tái sanh bởi vì tiềm 
lực mạnh mẽ của nó là do sự cận kề (lúc chết). 


90 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Nếu một người nhân cách xấu xa nhưng thực hiện 
được một việc làm tốt ngay trước khi chết hay nhớ lại một 
việc làm tốt y đã làm trước đây, y sẽ nhận được một sự 
tái sanh may mắn vì nghiệp tốt ấy có cơ hội cho quả. 


Ngược lại, nêu một người tốt nhớ đến một ác 
nghiệp đã làm trước đây, hay thực hiện một điều ác ngay 
trước lúc chết, ác nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả và người 
ẫy sẽ phải chịu một sự tái sanh bất hạnh. 


Vì lý do này, sắp xếp cho cha mẹ hay những người 
thân yêu của mình làm những việc thiện ngay trước khi 
họ chết, hoặc nhắc cho họ nhớ đến những thiện nghiệp 
mà họ đã làm hoặc thúc dục họ niệm tưởng ân đức Phật 
trong suốt những giây phút cuối đời là điều rất quan trọng. 


Cho dù một người xâu có thể có được một sự tái 
sanh an vui nhờ cận tử nghiệp tốt điều này cũng không có 
nghĩa rằng họ sẽ thoát khỏi quả của những nghiệp xâu mà 
họ đã phạm trong quá trình sống. Những nghiệp xấu ấy 
khi gặp những điều kiện thuận lợi sẽ tạo ra quả xứng đáng 
của chúng. 


Câu Chuyện Vua Dut(hãgãmani 


Vua Dutthagamanl của xứ Sr1 Lanka đưa người em 
lên làm thái tử. Đám bạn bè của thái tử thuyết phục vị ấy 
năm lẫy vương quyên. Vì thế một hôm họ bất ngờ dùng 
gươm tân công đức vua. Đức vua phải bỏ chạy cùng với 
một con ngựa và người hầu cận. 


Họ chạy vào một khu rừng và nghỉ ngơi trên một 
ngọn đôi. Lúc này vua cảm thấy đói và người hầu cận nói 
răng ông ta có mang theo một tô cơm. Với thanh đoản 
kiếm vua chia tô cơm thành bốn phần. Một phần dành để 

9 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


cúng dường, phân khác cho vua, và hai phân còn lại cho 
người hâu và con ngựa. 


Từ bé đức vua đã có thói quen cúng dường vật thực 
đến các vị sa-môn trước khi ăn nên ngài bảo người hầu đi 
thỉnh các vị sa-môn đến đề thọ nhận vật thực. Người hầu 
nói rằng ông chăng thấy có ai quanh đây cả. Nhưng do sự 
hối thúc của đức vua ông cũng phải gào lên: “Nếu có bắt 
kỳ vị sa-môn nào ở quanh đây, xin vui lòng đến nhận vật 
thực cúng dường của đức vua. ” 


Lạ thay! Một vị sa-môn từ trên hư không bay đến. 
Đức vua vô cùng hoan hỷ. Ngài không chỉ cúng dường 
phần vật thực dành để cúng dường mà còn cúng luôn cả 
phần của ngài nữa. Khi vua nhìn sang người hầu cận và 
con ngựa, họ cũng gật đầu đồng ý cúng dường phân vật 
thực của họ. Vì thế đức vua đã cúng dường hết phân vật 
thực â ây đến cho vị sa-môn. 


Vị sa-môn dùng năng lực thần thông bay qua hư 
không và biến hóa cho vật thực ấy thành nhiều hơn đủ để 
cúng dường đến một ngàn vị sa-môn. Đức vua rất thỏa 
mãn với việc cúng dường của mình nhưng chỉ một lúc sau 
vua cảm thấy đói trở lại. Đức vua liền khấn nguyện trong 
tâm rằng nếu vị sa-môn có thần lực vị ấy sẽ cho lại ngài 
phần thức ăn còn thừa. 


Ngay lúc ấy một bình bát khất thực từ hư không 
bay xuông. Đức vua đón nhận bình bát â ấy và thấy. trong 
đó chứa đầy thức ăn! Vua chia phần ăn với người hầu cận 
và con ngựa. Sau khi rửa bát xong đức vua thả chiếc bát 
ra và nó tự bay qua hư không về với chủ của nó. Quả thực 
đó là một ngày vô cùng hoan hỷ đối với đức vua. 


92 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


VỀ sau vua Dutthãgamam! tập trung được những 
người ủng hộ và chiến đấu chống lại thái tử. Vua chiến 
thắng và lấy lại ngai vàng một cách đễ dàng. Có thê nói 
ngài là vị quân vương vĩ đại, đã cho xây dựng nhiều chùa 
tháp kể cả ngôi đại bảo tháp gọi là Mahãcetiya. Ngài cũng 
phải chiến đấu chống lại quân phiến loạn Tamil suốt mười 
hai năm và tiêu diệt được rất nhiều người trong họ. 

Khi tuổi đã về già và năm trên giường bệnh, ngài 
tự hỏi không biết sau khi chết ngài sẽ tái sanh về đâu. Vì 
ngài đã giết quá nhiều kẻ thù, liệu ngài có bị ném vào địa 
ngục không? Hay, vì ngài đã cúng đường một số tài sản 
lớn để hoằng dương Phật Pháp, không biết ngài có được 
tái sanh vào cõi trời hay không? 

Dù các vị trưởng lão bảo đảm với ngài rằng ngài 
sẽ được tái sanh cõi trời sau khi chết do nhờ những thiện 
nghiệp to lớn của ngài. Nhưng ngài vẫn lo lắng về tương 
lai và khát khao muốn được nhìn thấy người bạn chiến 
đấu vĩ đại của ngài, Abhaya, người đã chiến đẫu một cách 
dũng cảm bên cạnh ngải trong các trận chiến thắng. 
Abhaya đã từ chối chức vị của một tướng quân; ông chỉ 
xin phép được trở thành một vị sa-môn, ông nói răng ông 
có một trận đánh khác đề chiến đấu — trận đánh chống lại 
các phiền não. Và ông được đức vua cho phép. 


“Ông á ấy đã chiến đấu bên cạnh ta trong suốt các 
cuộc chiến chống: lại những kẻ nổi loạn bởi vì ông ấy biết 
mình sẽ chiến thắng. Nhưng bây giờ Ta đang chiến đấu 
chồng lại thân chết. Ta chắc chắn sẽ thất bại Irong cuộc 
chiến này. Có lẽ vì thế mà người bạn chiến đấu của ta 
không đứng bên cạnh ta nữa, ` đức vua nghĩ như vậy. 


93 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Ngay lúc đó Trưởng lão Abhaya từ trên hư không 
bay đến. “Tâu Đại Vương, Thần vẫn bên cạnh đại vương. 
Đại vương cũng sẽ chiến thắng trong trận chiến chống lại 
thân chết thôi. Đại vương đã làm được nhiễu việc CÔNG 
đức lớn. Hãy nhớ đến những thiện nghiệp này và hoan hỷ 
với sự thành tựu kỳ diệu của đại vương đi. ” 


Như vậy đức vua đã được cô vũ và làm cho phần 
chấn. Ngài cho người đọc lại hết những việc làm công 
đức của ngài được ghi chép trong số sách. K” đọc đến 
chuyện cúng dường vật thực cho vị sa-môn ở trong rừng, 
ngài cảm thấy hoan hỷ đến mức cứ nhớ đi nhớ lại mãi 
chuyện ấy. Trong lúc đang nhớ như vậy ngài từ trần và 
được tái sanh lên thiên giới. Điều này làm sáng tỏ việc 
một thiện nghiệp được nhớ lại vào lúc cận tử có cơ hội 
làm duyên cho tái sanh kiếp kế như thế nào. 


Tướng Cận Tử Có Thể Thay Đổi 


Câu chuyện đáng chú ý khác là câu chuyện về 
người cha của Trưởng lão Sona, cũng ở Tích Lan (5z 
Lankq). Trưởng lão Sona cự ngụ trên đỉnh núi Sona Giri 
và đắc đạo quả A-la-hẳn nhờ sự nỗ lực chuyên cần của 
ngài. 

Tuy nhiên, cha của ngài lại sinh sống bằng nghề 
săn bắn. Chỉ khi đã quả già không còn đi săn được nữa 
ông mới xuất gia làm sư trong ngôi chùa của chính con 
trai mình, trưởng lão Sona. Không lâu sau đó ông ngã 
bệnh và cứ nhìn thấy cảnh một bầy chó sói dưới địa ngục 
trèo lên đồi để căn ông. Đây là một trong những tướng 
xuất hiện vào lúc cận tử gọi là Thú Tướng (gai nimif4) 
do thường nghiệp săn bắn tạo ra và sẽ làm duyên cho sự 


94 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tái sanh của ông trong địa ngục sau khi ông chêt. Quá sợ 
hãi ông gọi người con đên đê đuôi chúng đi. 


Con ông, một bậc A-la-hán, ngay lập tức biết rằng 
cha mình đã có một tướng cận tử xấu sẽ ném ông vào địa 
ngục. Ngài nhờ các vị sa-di trong chùa nhanh chóng đi 
góp nhặt những bông hoa quanh chùa và trải lên trên nền 
tháp (thờ Xá-lợi) trong tu viện . Sau đó họ khiêng vị sư 
già cùng với chiếc giường ông nằm đến chỗ ngôi tháp. 


Trưởng lão Sona nhắc cha đảnh lễ ngôi tháp và 
hoan hỷ với việc cúng dường hoa nhân danh ông này. VỊ 
sư già trấn tỉnh lại, đảnh lễ ngôi bảo tháp và hoan hỷ với 
việc cúng dường hoa đến ngôi bảo tháp nhân danh ông. 


Ngay lúc đó thú tướng của ông thay đổi. Ông nói 
với người con, “N⁄ững kê máu xinh đẹp của con đã đên 
đón cha Rìa. Cha sẽ đi với họ chứ? ” 

“Váng, cha nên đi với họ. 


1” 


Người con biết rằng các vị chư thiên cõi trời đã 
đên đê đưa cha cùng đi với họ. Ngài cảm thây thỏa mãn 
với kêt quả của công việc. 

Đây có thể xem là cách rất tốt nhất để trả mối thâm 
ân mà chúng ta nợ cha mẹ. 

(3) Thường Nghiệp (Acina Kamma) 

Đây là một hành động tự nguyện, hoặc tốt hoặc 
xâu, mả một người thường xuyên làm hay nó có thê là 
một việc làm có chủ ý, dù chỉ thực hiện một lân, nhưng 
được thường xuyên nhớ lại. Trong trường hợp không có 
một trọng nghiệp hay một cận tử nghiệp xuât hiện vào lúc 


95 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


cận tử, thường nghiệp sẽ đảm nhận vai trò tạo ra tái sanh 
trong kiêp kê. 


Thường nghiệp là loại Nghiệp mà chúng ta nên cố 
găng làm đều đặn trong cuộc sống để chuẩn bị cho cái 
chết của chúng ta. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một việc 
phước thiện nào chúng ta thích — bồ thí, giữ giới, hay hành 
thiền — để thực hành thường xuyên. 


Đối với người thợ săn, săn bắn là thường nghiệp 
của ông ta. Đối với một cô giáo, giảng dạy là thường 
nghiệp của cô ta. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chọn một 
việc phước thiện nào đó chúng ta thích nhất trong ba loại 
kể trên để thực hiện một cách đều đặn. 


Nếu chúng ta thực hiện một việc gì đó một cách 
đều đặn nó sẽ trở thành một thói quen, và “hối quen là 
bản tính thứ hai” của chúng ta. Khi nó trở thành “bản tính 
thứ hai chúng ta sẽ thực hiện nó một cách tức thời và 
hoan hý trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó cũng 
sẽ làm phát sanh sự thỏa mãn và hạnh phúc mỗi khi chúng 
ta nghĩ đến nó, vào lúc chết, nó sẽ trở thành cận tử nghiệp 
và cho quả tái sanh an vuI. 


Một trong những nghiệp tốt nhất người ta thường 
dùng như thường nghiệp là “Việm tưởng ân đức Phật” 
(Buddhänussati) hay “rải tâm từ” (mettä bhãvanã) đến 
tất cả chúng sanh. 


Để thực hành niệm ân đức Phật (Buddhãnussati) 
chúng ta nên hình dung hình ảnh Đức Phật mà chúng ta 
thích nhất và nhớ lại bất kỳ một trong những ân đức của 
ngài, như “4raharh, raharh, Araharn ” một cách chăm 
chú và lập đi lập lại nhiều lần. 


96 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của ân đức ấy và 
thực lòng kính trọng lúc chúng ta đang niệm tưởng. Đây 
cũng là cách tốt nhất đề tích tạo các thiện nghiệp. Niệm 
tưởng ân đức Phật được xem là một trong những pháp 
thiền linh thiêng và lợi ích nhất. 


Con trai của một người đàn ông giàu có tên là 
MatthakundalTr, và một người phụ nữ nghèo khổ tên là 
Cadali ở Kinh Thành Vương Xá, những người lẽ ra sẽ 
phải tái sanh địa ngục do không làm được một việc phước 
thiện nào, đã được tái sanh lên cõi trời Đạo Lợi sau khi 
chết nhờ có cơ hội kính lễ Đức Phật trong những giây 
phút cuối đời của họ. 

Vì thế vào lúc cận tử, nếu chúng ta có thể hồi tưởng 
lại những ân đức của Phật, chắc chắn chúng ta sẽ có được 
một sự tái sanh an vui. Đối với những người lây niệm Ân 
Đức Phật hay niệm Tâm Từ làm thường nghiệp, lúc cận 
tử họ sẽ giữ được sự an tịnh và thanh thản, làm công việc 
thiền của họ, tức niệm Phật hay rải tâm từ, một cách tự 
động. Họ có thê can đảm đối diện cái chết vì họ đã được 
bảo đảm một sự tái sanh an vuiI. 


(4) Tích Lũy Nghiệp hay Dĩ Tác Nghiệp 
(Katattä3) 


Đây là một hành động có chủ ý hay nghiệp khác, 
không bao gồm trong các loại nghiệp vừa kể, được làm ở 
một thời gian nào đó trước đây và đã quên đi, nhưng tiềm 
lực của nó đủ mạnh để đảm nhiệm vai trò tạo ra tái sanh. 
Loại nghiệp này có hiệu lực khi không nghiệp nảo trong 
số ba loại vừa kế làm nhiệm vụ này. 


97 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Vào lúc cận tử nhiều tỷ nghiệp được vận chuyền 
từ tâm này đến tâm khác trong dòng tâm tương tục của 
chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau để có cơ hội tạo ra quả. 
Nếu một trọng nghiệp có mặt, nó sẽ chiến thắng Cuộc 
tranh đua ấy và tạo điều kiện hay làm duyên cho sự tái 
sanh. 


Nếu một trọng nghiệp vắng mặt, điều này thường 
xảy ra, một cận tử nghiệp sẽ đảm nhận vai trò phục hồi 
nghiệp để làm duyên cho tái sanh kiếp kế. Nếu cận tử 
nghiệp không có mặt, lúc đó thường nghiệp sẽ xuất hiện 
như một cận tử nghiệp và cho quả của nó. 


Khi ba loại nghiệp trên đều vắng mặt, một dĩ tác 
nghiệp (nghiệp đã làm và quên đi) sẽ nồi lên đảm nhiệm 
vai trò của sanh nghiệp để làm duyên cho sự sanh khởi 
của tái sanh kiếp kế. Một ví dụ rõ ràng về trường hợp này 
là Hoàng Hậu Mallikã 


Mallikä, chánh cung hoàng hậu của Vua Kosala 
của vương thành Xá-vệ, đã làm rất nhiều phước sự nỗi bật 
cùng với đức vua. Họ đã chiến thăng trong cuộc tranh tài 
xem ai tạo được phước thù thắng nhất đến Đức Phật giữa 
hoàng tộc và dân chúng trong kinh thành Sãvatth1. 


Tuy nhiên có một lần khi bà đi tắm, một con chó 
đã lén vào phòng tắm, và bà đã hành đâm với nó. Khi bà 
đi ra khỏi phòng tắm, con chó cũng đi theo. Sự việc này 
được Đức Vua trong lúc nhìn qua cửa số đã để ý thấy và 
lập tức chất vấn bà. 


Bà đã kịch liệt nói dôi đức vua răng đức vua đã có 
một cái nhìn méo mó vì bà đi ra chỉ có một mình (chứ 


98 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


không có con chó nào cả). Đức vua liền tin người vợ yêu 
quý của mình và xin lỗi bà. 

Tuy nhiên nghiệp bất thiện này đã xuất hiện trong 
tâm bà vào lúc lâm chúng và đóng vai trò như Dĩ Tác 
Nghiệp (Katattä) đây bà vào địa ngục A-tỳ sau khi chết. 
May thay bà chỉ phải chịu thọ khổ ở địa ngục này có bảy 
ngảy. Sau đó bà được những trọng nghiệp thiện cứu và tái 
sanh lên cõi trời Đâu Suất (Tusitä). 


Dẫu sao thì chúng ta cũng không nên để cho số 
phận của chúng ta bị thao túng bởi các dĩ tác nghiệp này. 
Vì có rất nhiều tỷ dĩ tác nghiệp, cả thiện lẫn bắt thiện, nên 
chúng ta không thể trông đợi một dĩ tác nghiệp thiện sẽ 
làm nhiệm vụ tạo ra tái sanh được. Chúng ta phải uốn nắn 
số phận của chúng ta như chúng ta mong đợi bằng cách 
tạo một trọng nghiệp thiện hay phát triển một thường 
nghiệp thiện nào đó trong khi chúng ta vẫn còn thời gian 
đê làm. 


6. Chết: Chết Sẽ Đến Như Thế Nào? 


Chết là gì? Vi-diệu-pháp định nghĩa chết như sự 
cắt đứt mạng quyền (27iindriya), hơi nóng (wusma = tejo 
dhãtu) và thức (viññãna) của một cá nhân trong một kiếp 
sống nào đó. 

Tuy nhiên chết không phải là sự hủy diệt hoàn toàn 
của một chúng sanh. Chết là sự chấm dứt tạm thời của 
một hiện tượng tạm thời. Chết ở một nơi có nghĩa là tái 
sanh ở nơi khác giống như mặt trời lặn ở một nơi có nghĩa 
là mọc ở một nơi khác vậy. Bao lâu các nhân cho sự hiện 
hữu kế tiếp chưa diệt đời sống vẫn sẽ tiếp tục. 


99 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chêt có thê đên theo một trong bôn cách. Bôn cách 
đên của sự chêt được so sánh với bôn cách tắt của một 
ngọn đèn dâu. 


Ngọn lửa của cây đèn có thể tắt khi: 


(1) Hết tim, 

(2) Hết dầu 

(3) Cả tim và dầu đều hết, hoặc 

(4) Thình lình gió thôi tắt hay ánh sáng bị 
cô ý tắt cho dù tim và dầu vẫn còn. 


Cũng vậy, một người có thể chết do một trong bốn 
cách sau: 


(1) Chết do hết tuổi thọ, 

(2) Chết do sự diệt của sanh nghiệp, 

(3) Chết do sự chấm dứt của cả tuổi thọ lẫn 
sanh nghiệp, hoặc 

(4) Chết do sự can thiệp của một đoạn 
nghiệp. Có thể nói đây là cái chết bất 
ngờ do tai nạn xe cộ hay tự tử. 


7. Những Dấu Hiệu (mửwiz) Cận Tử: Suy 
Đoán Kiêp Sông Tương Lai 


Khi sanh nghiệp, nghiệp tạo điều kiện cho kiếp 
sông hiện tại sanh khởi và tiếp tục tồn tại, sắp cạn kiệt, 
nhiều tỷ nghiệp trong dòng tâm tương tục của chúng ta sẽ 
cạnh tranh nhau để nắm cơ hội tạo ra kiếp sông kế tiếp. 
Một nghiệp nào đó trong số nhiều tỷ nghiệp ấy chắc chăn 
sẽ chiến thăng. Do sức mạnh của nghiệp nảy, một trong 
ba dấu hiệu sau sẽ tự xuất hiện tại các căn môn thích hợp. 


100 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(1) Nghiệp (wammna): Nghiệp thiện hay bất 
thiện thành công sẽ tạo ra sự tái sanh kế 
tiếp; nghiệp này xuất hiện ở ý môn. 

(2) Nghiệp Tướng (&/amưmna nimif(a): Cảnh 
sắc, âm thanh, mùi, súng, dao, chùa 
tháp, v.v...vôn từng được sử dụng hay 
được quan sát trong lúc thực hiện 
nghiệp thành công ấy; dấu hiệu hay 
tướng của nghiệp hiện tại xuất hiện ở 
một trong năm căn môn trong khi dấu 
hiệu hay tướng của nghiệp quá khứ xuất 
hiện ở ý môn. 

(3) Thú Tướng: cảnh liên quan đến nơi sẽ 
tái sanh như bào thai người mẹ, nhà cửa, 
những tòa thiên cung, cảnh địa ngục, 
hay những người mà ta gặp; tướng này 
thường xuất hiện nơi một trong năm căn 
môn. 


Dù một người có chết nhanh thế nào chăng nữa, 
tướng cận tử cũng sẽ luôn luôn xuất hiện. Thường thường 
ngay sau khi một trong những tướng cận tử xuất hiện 
người ấy sẽ chết. Bằng cách suy đoán những tướng này 
chúng ta có thê biết trước được người ấy sẽ thọ sanh nơi 
cõi an vui hay cõi khổ. 


8. Sự Xuất Hiện Của Kiếp Sống Mới — Không 
có sự gián đoạn trong dòng tâm tương tục 
Ngay khi tâm tử diệt ở kiếp hiện tại, tâm tái sanh, 


những tâm sở phối hợp với nó, và sắc nghiệp sanh 
(kammaja rũpa) vỗn do nghiệp thành công tạo ra sẽ xuất 


101 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


hiện trong kiếp sống mới. Năm uân (0añca khandhas) 
gồm những tâm quả của nghiệp, những tâm sở phối hợp 
với tâm quả và sắc nghiệp sanh này, sẽ tiếp tục sanh khởi 
ở từng sát na tâm cho đến khi sanh nghiệp cạn kiệt. Kiếp 
sông mới sanh lên và diệt cũng theo cách như vậy. 


Tâm quả đầu tiên đóng vai trò như tâm tục sanh 
(iết sanh thức). Những tâm quả tiếp theo đóng vai trò 
như dòng hữu phần (đỏng tâm duy trì kiếp sống). Tâm 
quả cuối cùng được gọi là tử tâm. Tất cả những tâm quả 
này được tạo ra bởi sanh nghiệp mới. Chúng hoàn toàn 
giống nhau và cùng bắt chung một đối tượng, đó là tướng 
cận tử của kiếp sống trước. 


Vì dòng tâm không bị cắt đứt vào lúc chết và nó 
cứ tiếp tục từ tâm tử của kiếp hiện tại đến tâm tục sanh 
của kiếp sông kế, nên tất cả tiềm lực nghiệp, tất cả tưởng 
tri, kiến thức, tính khí, sự quan tâm hay khuynh hướng tự 
nhiên sẽ di chuyên từ tâm tử của kiếp hiện tại đến tâm tục 
sanh của kiếp sống kế y như cách những thuộc tính này 
được di chuyền từ tâm này sang tâm khác trong kiếp hiện 
tại vậy. 

Mặc dù kiếp hiện tại chấm dứt cùng với tâm tử và 
kiếp sống mới bắt đầu với tâm tục sanh, nhưng dòng tâm 
tương tục chỉ là một và nó cứ tiếp tục trôi chảy hết kiếp 
này đến kiếp khác. Vì thế, theo qui ước, chúng ta xem 
kiếp sống mới như sự tiếp nối của kiếp sống cũ và hai 
kiếp sống tiêu biểu cho cùng một người. 


Như vậy nếu một người bản tính tốt, thông minh, 
quan tâm tới âm nhạc trong kiếp hiện tại này, anh ta sẽ lại 
là người có bản tính tôt, thông minh, quan tâm tới âm 


102 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


nhạc trong kiếp sống kế tiếp. Trái lại, nếu một người tính 
tình nóng nảy, đần độn và thích thể thao trong kiếp hiện 
tại, anh ta cũng sẽ lại là người nóng tính, đần độn, và thích 
thê thao trong kiếp kế. Có những bằng chứng thuyết phục 
cho điều này. 


Tuy nhiên, vì sự quan tâm hay thái độ của một 
người trong kiếp hiện tại có thê thay đổi do một sự thay 
đổi nào đó trong hoàn cảnh hay do những nguyên nhân 
nào đó khác, nên sự quan tâm hay thái độ của họ cũng có 
thê thay đổi trong kiếp sống kế. 


103 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chương VII 
LỜI KHUYÊN TÓT NHÁT CHO VIỆC SÓNG VÀ CHÉT 


1. Chánh Kiến: Ngọn đuốc dẫn đường trong 
cuộc sống 


Bình thường, do tâm bị vô minh (avi//a) che đậy 
và những phiền não làm cho ô nhiễm người ta không thể 
thấy được thế gian đúng như thực. Những gì họ thấy chỉ 
là thế gian ảo trong đó con người đang ra sức phân đấu 
để được sống còn, ra sức đi tìm những phương tiện để 
giúp cho họ có thực phẩm, áo quân, chỗ trú ngụ và trên 
hết là đề hưởng thụ các dục lạc cảng nhiều cảng tốt. 


Vô minh khiến cho con người ảo tưởng rằng “cái 
tôi" thực sự hiện hữu, vì thế ít nhiều họ sống với thái độ 
ích kỷ, không quan tâm hoặc ít quan tâm đến những người 
khác. Dành ưu tiên cho sự thỏa mãn của cái tôi, họ phạm 
vào đủ loại ác nghiệp khác nhau — giết người, trộm cắp, 
hiếp dâm, nói láo, cờ bạc, đĩ điếm, v.v...vì thế mới cần 
phải có chính phủ, luật pháp, sự cưỡng chế của luật pháp 
để ngăn không cho họ phạm những tội ác. 


Thông tấn xã Interfax trích dẫn một báo cáo của tổ 
chức nhi đồng thế giới ngày 22 tháng Mười năm 2004 
rằng ở Nga (Russia) hơn 30 ngàn trẻ em ở lứa tuổi từ 13 
đến 19 mất tích mỗi năm do nạn buôn lậu trẻ em và có 
khoảng 2.000 trẻ em tự tử mỗi năm ở nước này. 


Một nghiên cứu của chính phủ Anh hôm 25 tháng 
10 năm 2005 tiệt lộ răng phần nửa trong sô những trẻ em 
dưới II tuôi đã bị ức hiệp tại trường học. Cảnh sát 


104 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Metropolitan, Luân Đôn hôm 12 tháng Năm, 2006 báo 
cáo rắng mười chín phụ nữ đã được giải cứu trong các 
cuộc bố ráp những kẻ buôn lậu sex xuyên quốc gia. 


Lại nữa, nếu nhìn vào nước Mỹ, quốc gia giàu nhất 
thế giới, chúng ta thấy đất nước này dẫn đầu thế giới về 
bệnh tâm thân với 46 phần trăm người Mỹ mắc chứng rôi 
loạn tâm lý tầm mức từ lo lắng và trầm cảm đến sự lạm 
dụng ma túy và rượu bia. Khoảng 25 phần trăm dân số 
Mỹ đạt tiêu chuẩn mắc bệnh tâm thần, và 25 phần trăm 
trong số này mắc chứng rồi loạn “nghiêm trọng? đến nỗi 
đã phá vỡ đáng kế khả năng làm việc của họ trong thời 
gian ngắn ngày, Washington Post ngày 8 tháng Sáu năm 
2005 đã báo cáo như vậy. 


Ngày 22 tháng Mười năm 2005 một người đi 
đường đã chứng kiến một phụ nữ lột hết áo quần của ba 
đứa con và ném chúng xuông nước ngay dưới chân cầu 
câu cá gần một trong những khu vực du lịch nổi tiếng ở 
San Francisco. Đứa trẻ lớn nhất mới chỉ có 6 tuôi, và hai 
đứa kia 2 tuổi và 16 tháng tuổi. Cả ba đứa hầu như chết 
ngay tức thời. Người mẹ ném chúng vào dòng nước 
khủng khiếp ấy là Lashaun Harris, 23 tuôi. 

“Đây là hành động điên rõ không thể giải nghĩa 
được và vượt quá giới hạn của trí tưởng tượng. Thành 
thật mà nói, hành động ấy khiến bạn đau lòng khi nghĩ 
rằng bạn đang sống trong một xã hội mà những điều như 
thế này có thể xảy ra,” Thị Trưởng thành phố San 
Francisco đã nói với những phóng viên như vậy tại nơi 
xảy ra tội ác. 


105 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Tại sao những tội ác và tình trạng rối loạn tâm lý 
như trường hợp kế trên, và những vấn đề xã hội, những 
vẫn để chính trị lại xảy ra trong thế giới hiện đại này? 
Nguyên nhân sâu xa của tất cả những tội ác và những vấn 
để này rõ ràng là do phiền não — bản chất thú vật _ đã 
phát triển mạnh trong tâm con người phàm phu thời nay. 


Có kiến thức về Vi-diệu-pháp (4bhidhamma) 
được xem là điều cốt yếu, và cần thiết nhất đề giảm thiểu 
những phiền não này và phát triển những phẩm chất tốt 
đẹp — phát triển bản chất con người đích thực — để tất 
cả mọi người có thể sống trong bình yên và hòa hợp với 
nhau như anh em, chị em trong nhà với sự hiểu biết và 
lòng thương yêu. 


Sự hiểu biết đúng (chánh kiến) về bản chất con 
người, về vòng tái sanh luân hồi, về những mối tương 
quan nhân quả của Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppäda) 
và vê quy luật tự nhiên của Nghiệp vôn định hình hay quy 
định sô phận của mỗi người sẽ là ngọn đuốc soi đường 
trong cuộc sông dẫn đến một cuộc sông thanh lương, cao 
quý, bình yên và lợi ích. 


e_ Tà kiến (micchãdifthi) bác bỏ nghiệp (kamma) 
và quả của nghiệp là đáng trách nhất. Nó là 
nguyên nhân sanh ra mọi hành động ác. Nó 
khiến cho cái ác chưa sanh sanh khởi và cái ác 
đã sanh cảng thêm tăng trưởng. Nó là nguyên 
nhân chính làm duyên cho tái sanh bất hạnh 
sanh khởi sau khi chết. 

e_ Chánh kiến (samnä đifthi) tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp là đáng tán dương nhất. Nó là 
nguyên nhân sanh ra mọi thiện nghiệp. Nó 

106 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


khiến cho cái thiện chưa sanh sanh khởi và cái 
thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. Nó là 
nguyên nhân chính làm duyên cho tái sanh an 
vui sanh khởi sau khi chết. 


2. Lời Khuyên Quý Giá Nhất Cho Nhân Loại 
Sabbapapassa akaranam, 
kusalassa upasampada. 
Sacitfapariyodapanam, 
Etam buddhana saãsana1m. 
(Tất cả ác không làm, 
Tắt cả thiện hoàn thành. 
G1ữ cho tâm thanh tịnh. 
Chư Phật thường khuyên dạy. ) 
Pháp Cú 183. 
Có thể nói đây là lời khuyên đơn giản nhưng vô 
cùng sâu sắc của ba đời chư Phật. Thực vậy, nó là lời 
khuyên tột nhât từng được đưa ra cho nhân loại. Nó chỉ 


ra một lối sống đúng, một mục đích sống, và những 
phương tiện đề đạt được lợi lạc lớn nhất trong cuộc sống. 


Để sống được theo lời khuyên vàng ngọc của ba 
đời chư Phật này, trước hết chúng ta phải biết thế nào là 
ác và thế nào là thiện. Như nhà hiên triết Socrate đã nhận 
xét, nếu người ta chắc chăn biết thế nào là thiện và thế 
nào là ác, sẽ không aI quay lưng lại với cái thiện và đi 
theo cái ác. 


107 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Theo Đức Phật, một hành động được gọi là thiện 
nếu nó vô lỗi và không bị khiến trách, tức là nó không gây 
bất cứ thiệt hại nào cho bất kỳ al, và nó là lợi ích vì nó 
mang lại những kết quả tốt đẹp cho người làm hành động 
ấy và cho cả những người khác nữa. 


Ngược lại một hành động là xấu khi nó có lỗi và 
đáng bị khiến trách, tức là, nó làm hại bản thân hoặc làm 
hại người khác, và nó đem lại những hậu quả xấu cho 
người làm hành động ấy và cho người khác. 


Theo sự định nghĩa này thì có ba loại hành ác của 
thân: (1) sát sanh, (2) trộm cắp và (3) tà dâm. 

Thêm nữa, có bốn lọai hành ác của lời nói: (1) nói 
dối, (2) nói lời chia rẽ hay nói xâu người khác, (3) nói lời 
thô lỗ và xỉ vả, và (4) nói lời vô ích hay nói những chuyện 
tầm phào không đem lại lợi ích gì cho người nói cũng như 
người nghe. 


Ngoài ra còn có ba loại ý nghĩ ác: (1) ý tham hay 
ý nghĩ đến việc lẫy tài sản của người khác một cách bất 
hợp pháp, (2) ý sân hay ác ý muốn hủy diệt sự sống hay 
tài sản của người khác, và (3) tà kiến không tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Mười loại hành ác hay ác hạnh này được gọi là 
“Akusalakammapatha” — Nghiệp Đạo Bắt Thiện hay sự 
thành tựu của ác nghiệp sẽ đưa đến tái sanh đau khổ. 

Trong số mười loại ác hạnh ây tà kiến được xem 
như nghiêm trọng nhất và đáng khiển trách nhất. Vì thế 
có được chánh kiến về nghiệp, tức có niềm tin nơi nghiệp 
và quả của nghiệp là điều hết sức quan trọng. 


106 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Không làm mười điều bất thiện kể trên có nghĩa là 
(làm) mười điều thiện. Như vậy ba thân hành thiện là (1) 
không sát sanh, (2) không trộm cắp, và (3) không tà dâm. 


Bốn khẩu hành thiện là (1) không nói dối, (2) 
không nói lời chia rẽ hay nói xấu kẻ khác, (3) không dùng 
ngôn ngữ thô lỗ, cộc cằn, và (4) không nói lời vô ích. 

Ngoài ra còn có ba loại ý nghĩ thiện: (1) ý không 
tham hay không nghĩ đến việc lẫy tải sản của người khác 
một cách bất hợp pháp, (2) ý không sân hay ác ý muốn 
hủy diệt sự sống và tài sản của người khác, và (3) có 
chánh kiến. 


Mười loại thiện nghiệp hay thiện hạnh kể trên 
được gọi là “kusalakammapatha” — Thiện Nghiệp Đạo 
hay sự thành tựu của thiện nghiệp sẽ dân đên tái sanh an 
VUI. 


Đức Phật đã dựa trên nên tảng của nghiệp và quả 
của nghiệp để đưa ra định nghĩa về thiện và ác này. 
Những hành động tốt được thực hiện bởi tâm thiện làm 
phát sanh những thiện nghiệp và quả lành. Những hành 
động ác được thực hiện bởi tâm bất thiện làm phát sanh 
những bắt thiện nghiệp và quả bắt thiện. 


Trong việc thực hành lời dạy của Đức Phật: tránh 
làm các điều ác, hoàn thành mọi điều thiện, giữ cho tâm 
trong sạch, người tại gia cư sĩ phải giữ ngũ giới, như vậy 
họ tránh được mười ác hạnh, đồng thời hoàn thành được 
mười thiện hạnh, và thanh tịnh tâm khỏi những phiền não 
thô, tức những phiền não ở cấp độ vi phạm (17ikkamma 
kilesas) trách nhiệm cho việc phạm những ác nghiệp. 


109 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Sự vắng mặt của những phiền não thô ở cấp độ vi 
phạm trong dòng tâm thức sẽ ngay lập tức đem lại an lạc 
cho tâm. Vì vậy mà Đức Phật nói với ngài Ananda: “Nảy 
Ananda, sự thực hành giới vô lỗi và cao quỷ có quả là sự 
bình yên và an lạc của tâm và tác động sự bình yên và an 
lạc ấy đến tâm. ” 


“Lạc vô lỗi' được gọi là *awawajja sukha?. Nó là 
dục lạc cao tột nhât. 


3. Những Lợi Ích To Lớn của việc Giữ Ngũ 

Giới 

Những lợi ích mà người ta nhận được từ việc giữ 
ngũ giới lớn hơn bố thí rất nhiều. Vì lẽ một đời sống giới 
hạnh luôn luôn có đức lớn kèm theo, nên những người 
ngay thắng yêu quý ngũ giới như yêu quý chính sự sống 
của mình. Chuyên cần giữ ngũ giới sẽ đem lại những lợi 
ích sau: 


(1) Vì lẽ những hành vi và lời nói của một người 
chuyên cân giữ giới là vô lỗ và đáng tán 
dương, nên người ây có nhân cách đạo đức tốt 
nhất. Nhân cách tốt là tải sản quý giá nhất của 
một người. 


(2) Vì lẽ người ấy tránh làm hại các chúng sanh, 
nên người ấy đã đem lại sự bình yên và hạnh 
phúc cho muôn loài, kể cả bản thân vị ấy. Thực 
vậy, nếu tất cả mỌI người đều ø1ữ ngũ giới một 
cách thiết tha, ngay lập tức chúng ta sẽ có một 
“Thế Giới Hòa Bình". 


110 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(3) Vì lẽ người ấy có thể ngăn những phiền não thô 
như tham, sân không cho sanh khởi trong tâm, 
nên vị ấy hưởng được sự bình yên và an lạc tức 
thời. Và chính sự bình yên nội tại này sẽ dẫn 
đến một thế giới yên bình. 


(4) Tâm từ bị nở hoa trong một người có nhân cách 
và đạo đức tốt đẹp. Vì thế khuôn mặt của vị ấy 
luôn luôn an tịnh, trong sáng, và đáng yêu mến. 
Mọi người thương yêu và kính trọng người ấy. 
Vì thế người ấy có thể đi đến bất cứ hội chúng 
nào với thái độ lịch thiệp và can đảm. 


(5) Ngũ giới tiêu biểu cho chiếc áo xinh đẹp và hấp 
dẫn nhất, nó cũng là mùi hương thơm ngát 
nhất. 

"Hương các loại hoa thơm 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay 
Chỉ có bậc chân nhân 
Tỏa khắp mọi phương trời." 


(Na pupphagandho pativätameti, 

na candanam tagaramallikã. 

satañca gandho pativatameti, 

sabba disã sappuriso paväyati. DP.54) 


(6) Một người giới đức, do chánh niệm và chuyên 
cân, chắc chăn sẽ thành công trong việc buôn 


bán và trong việc tích tạo tài sản. 


II 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(7) Tiếng lành tốt đẹp của người ấy được lan 
truyên khắp nơi. 


(8) Trong Kinh Asankheyya Đức Phật khuyên một 
người, Tiếu có ước nguyện muốn được bạn bè 
quý mến, muốn có được tải sản lớn, muốn có 
danh thơm và địa vị cao trong xã hội, hãy giữ 
giới cho trong sạch. 

“1jjhati bhikkave STlavato cetopamithi 
visuddhattä” (AII wishes oƒ'a person with pure 
virtue will be ƒulfilled, becqauce his mind ¡is 
pure, Mọi ước nguyện của một người có giới 
đực trong sạch sẽ được thành tựu, nhờ tâm 
của người ấy trong sạch.) 


(9) Một người có giới đức trong sạch sẽ thoát khỏi 
bôn điêu nguy hiêm: 


() — Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
tự mình trách mình; 

() — Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
bị người khác khiến trách. 

(ii) Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
bị pháp luật trừng trị; 

(iv) Người ấy thoát khỏi mối nguy bị tái 
sanh vào bốn ác đạo sau khi chết. 


H12 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(10) Vào lúc chết người ấy sẽ không bị si mê và 
rôi loạn, tâm luôn nhớ đên những thiện nghiệp 
mình đã làm. 


(11) Người ây sẽ tái sanh vào cõi an vui sau khi 
chêt. 


Do đó, mọi người nên giữ ngũ giới một 
cách tự nguyện và chuyên cần vì những lợi ích 
của giữ giới là rất lớn và hậu quả ác cũng rất 
khủng khiếp nếu một người phá giới và phạm 
vào những điều bất thiện. 


Dhammam care sucarItam, 
na nam duccaritam care; 
dhammacärT sukham setI, 
asmim loke paramhi ca. 


"Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Chớ sống theo tà hạnh! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau." PC 169 


Sukham yäva Jarä silam, 
sukhã saddhã patitthitã; 
sukho paññãya patilabho, 
pãpanam akaranam sukham. 


"Vui thay, già có giới 
Vu thay, tín an trú! 


113 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Vụi thay, được trí tuệ, 
Vụi thay, ác không làm." PC 333 


4. Thanh Tịnh Tâm Có Hệ Thống 


Để tránh điều ác ở mức cao hơn, để làm được 
những điều thiện lớn hơn và đề thanh tịnh tâm hoàn toản 
Đức Phật đưa ra lộ trình tu tập theo Bát Thánh Đạo bao 
gồm Tam Học: Giới Học, Định Học, và Tuệ Học. 


5. Giới Học (Sila Sikkhäã) 


Cao hơn ngũ giới là Bát Quan Trai Giới (Uposatha 
Sïla) bao gồm tám hoặc chín giới mà thông thường người 
tại gia cư sĩ sẽ phải g1ữ khi thọ trì Tam Học. 

Trong việc giữ Bát Quan Trai Giới một người phải 
tránh mọi hoạt động tình dục và không ăn từ sau giờ ngọ 
(12g) cho đến hừng đông sáng hôm sau. Người ấy cũng 
phải tránh nghe nhạc, tránh ca hát, nhảy múa, và không 
dùng các loại nước hoa, mỹ phẩm, giường ghế cao sang 
hoặc xa xỉ. Mục đích của việc kiêng tránh này là nhằm 
thanh tịnh tâm khỏi dục vọng và các phiền não thô khác. 


Việc giữ chín giới (Navanga STla) được thọ trì như 
sau: 


l- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami., 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát 
sanh. 

2- Adinadana veramarnisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự 
trộm cấp. 


114 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


3- Abrahmacariya veramarnisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự 
hành dâm. 

4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự nói 
dối. 

5- Surä-meraya-majja-pamada{†hana veramdri- 
sikhapadam samadiyami., 

Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự 
uống rượu và các chất say. 

6- V¡ikalabhojana veramarisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự ăn 
Sái giờ. 

7- Nacca-gta-vadita-visuka-dassana-mala- 
gandha-vilepana-dhaãrama-mannana - 
vibhisanafthana veramariisikkhapadam 
Samadiyami., 

Con xin vâng giữ điễu học là cố ÿ tránh xa sự 
múa hát, thổ kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, 
trang điểm, thoa vật thơm, dôi phấn và đeo tràng 
hoa. 

S- Uccãsayana-mahasayana 
verarmarisikkhapadam samadiyami., 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ 
nằm, ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Meitasahagatena cetasa 
sabbapanabhitesupharitva viharanam 
Samadiyami. 


115 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Con nguyện thọ trì pháp an trú tâm từ biến mãn 
tất cả chúng sanh. 


Ghi Chú: (1) Nếu chỉ giữ tám giới thì bỏ giới thứ 
chín. (2) trường hợp chỉ giữ ngũ giới (pañca-s11q) 
thì đọc năm giới đầu và thay giới thứ ba thành 
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam 
samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học là cô ÿ 
tránh xa sự tà dâm.) 


Người Phật tử cũng nên giữ Uposatha-Sila (Bát 
Quan Trai Giới) vào những ngày trai giới. Sau khi thọ trì 
các giới xong, người Phật tử nên hành thiền quán tưởng 
những ân đức của Phật, đó là Tùy Niệm Phật 
(Buddhãnussati), hay rải tâm từ (metä bhãvang), đễ giữ 
cho tâm trong sạch và gặt hái được những lợi ích lớn. 

Lợi ích của việc giữ bát quan trai giới lớn hơn rất 

nhiều so với giữ ngũ giới. 

(1) Người giữ Bát Quan Trai giới sẽ thành tựu tài 
sản lớn và quyền lực lớn. 

(2) Ngay cả muốn trở thành một vị Chuyên Luân 
Vương trong tương lai một người cũng phải thọ 
trì Bát Quan Trai GIới. 

(3) Được thọ hưởng tài sản lớn và những xa hoa 
của cõi trời và cõi người trong suốt vòng luân 
hồi cho đến khi chứng đắc Niết- bàn. 

(4) Trong kiếp sông hiện tại người ây sẽ là người 
trong trắng, chánh trực và hiền thiện, và như 
vậy người ây sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và 


116 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


yêu thương từ nhiều người cũng như từ chư 
thiên. 

(Š) Những ước nguyện của người giữ bát quan trai 

giới sẽ được thành tựu... 
Bốn Loại Giới Đưa Đến Sự Thanh Tịnh Toàn Diện 

Đối với các vị Ty-kheo thọ trì Tam Học họ phải 
giữ bôn loại giới đê được trong sạch trên mọi phương 
diện. 

(1) Pãtimokkha-sarhvara Sïla (Giới Bổn Thu Thúc 

Giới) 

Đây là bộ giới luật gồm 227 điều mà Đức Phật đã 
quy định cho các vị Tỳ-kheo đê tuân g1ữ. 

'Pãtimokkha'" là giới thuộc các học giới, vì nó giải 
thoát người bảo vệ giới, giữ gìn giới khỏi cái khổ của bốn 
ác đạo. 

“sarnvara” có nghĩa là thu thúc, chế ngự, vốn là một 
thuật ngữ trỏ sự không vượt qua hay không vi phạm của 
thân và lời nói. 

Đối với người tại gia cư sĩ Bát Quan Trai giới đóng 
vai trò như Patimokkha-sarnvara S1la này. 

(2) Indriya-sarnvara S1la (Thu Thúc Lục Căn Giới) 

Nó là sự chế ngự sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
và tâm, đê ngăn sự sanh khởi của phiên não tại các căn 
này. 

(3) Ajivaparisuddhi Sïila (Hoạt Mạng Thanh Tịnh 

GIớI): 


117 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Đây là loại giới liên quan đến sự trong sạch của 
việc nuôi mạng. Khi một người đã thọ trì lối sông cao quý 
như một hành giả, họ phải tránh việc tầm cầu bất xứng và 
ác hạnh trong việc kiếm sống (nuôi mạng) của mình. 


(4) Paccaya-sanissita Sila: Quán Tưởng Tứ Vật 
Dụng Giới 

- Đây là loại giới liên quan đến việc sử dụng những 
nhu cầu cân thiết của cuộc sông. VỊ Tỳ-kheo phải quán 
mục đích sử dụng những nhu câu thiết yếu của cuộc sông 
như y phục, thực phẩm, chỗ trú ngụ (cốc liêu...), và thuốc 
trị bịnh để ngăn ngừa sự khởi sanh của các phiền não khi 
sử dụng chúng. 


Hành giả cư sĩ cũng nên thọ trì Catuparisuddhi STla 
(Tứ Thanh Tịnh Giớn) đê tiên bộ nhanh hơn trong việc 
hành thiên. 

6. Định Học (Samaädhi Sikkhä) 

Giới đè nén các phiền não thô hay những phiền não 
ở câp độ vi phạm (vĩtikkama kilesãäs) và ngăn không cho 
chúng sanh khởi trong tâm. Vì thê tu tập giới có thê tịnh 
hóa tâm khỏi những phiên não thô. Thanh tịnh giới được 
gọi là “S1favisuddhi". 


Tuy nhiên những phiền não ở cấp độ hoạt hóa 
(pariyutthãna kilesäs) vẫn sanh khởi trong tâm và kích 
động tâm. Những phiền não ở cấp độ này chỉ có thê bị đè 
nén vả ngăn không cho sanh khởi trong một thời gian dải 
bằng việc tu tập tâm hay còn gọi là tu tập định (samafha 
bhãvanã). Chỉ khi những phiền não này bị đè nén và ngăn 
không cho sanh khởi trong tâm, tâm mới được thanh tịnh, 


118 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


lắng yên và đầy năng lực. Thanh tịnh tâm được gọi là 
“cittavisuddhẺ`. 


Do đạt đến Thanh Tịnh Tâm và làm cho tâm 
mạnh mẽ để thấy được các thực tại tối hậu một 
cách rõ ràng là điều rất quan trọng, Đức Phật đã 
ấn định 40 để mục thiên. Tất cả những để mục 
thiên định này đều hữu dụng và lợi ích theo cách 
riêng của chúng và bất kỳ đề mục nào trong chúng 
cũng có thể được dùng để phát triển Chánh Định 
(samma samadhi) mà vốn sẽ tạo ra sự Thanh Tịnh 
của Tâm. 

Và vì sự tu tập chánh định rất quan trọng đối với 
thiền minh sát (wipassanä bhãyan) nên trong Kinh Định 
(Samädhi Sufa) và nhiều bài kinh khác Đức Phật đã 
khuyên các vị Tỳ-kheo: 


“§amadim bhikkhavec bhaăvethat samđhito 
bhikkhave bhikkhu yathabhutam pajanđĩi. ” 


“Này các T-kheo, hãy cố găng tu tập tâm định. Vị 
T)-kheo có định sẽ tháy các pháp đúng như thực. ” 


Bình thường do tâm chúng ta bị vô minh và năm 
triền cái che đậy, chúng ta không thê thấy được tâm và 
các tâm sở của nó cũng như chúng ta không thê thấy được 
các tổng hợp sắc (ữpa kalãpas) và các thành phần cấu 
thành của chúng. 


Vi-diệu-pháp mô tả 45 loại tâm có thể sanh khởi 
trong một phàm nhân và các tâm thiền cũng sẽ sanh nếu 
người ấy tu tập thiền định. Tất cả những tâm này là do sự 
kết hợp khác nhau của tâm và các tâm sở tạo thành. 


119 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Cũng vậy, thân được tạo thành từ 21 loại các nhóm 
sắc với sự kết hợp khác nhau của các sắc tối hậu. Những 
sắc này phải được quán sát đúng như thực đề thấy ra các 
thực tại tối hậu trong thiền minh sát. Và để quán được 
những thực tại tôi hậu này đúng như thực, điều quan trọng 
là phải phát triển chánh định. 


Năm Triền Cái hay Năm Kẻ Thù (Wiarapds) 


Năm triển cái làm ô nhiễm tâm, hạ thấp tâm, và 
khuấy động tâm khiến cho tâm không yên và lang thang 
hết đối tượng này đến đối tượng khác. Các triền cái làm 
cho chúng ta lơ là và quên làm các việc phước thiện. 
Chúng còn cản trở và ngăn sự sanh khởi của những tư duy 
thiện, hành động thiện, cũng như các tâm thiền và đạo 
quả. 

Vì thế, năm triỀn cái được xem là những kẻ thù gần 
nhất và lớn nhất của chúng ta vì chúng cản trở và gây 
chướng ngại cho sự tiến bộ của chúng ta trong cuộc sông 
và sẽ đưa chúng ta xuống các cõi khổ. Do đó chúng ta 
phải chiến đấu chống lại chúng với hết khả năng của 
mình. Chúng ta phải xua đuổi chúng ra khỏi tâm và đè 
nén chúng để chúng không thể sanh khởi trở lại. Năm 
triỀn cái tiêu biểu cho các tâm sở bắt thiện sau: 

(1) Kamacchanda — Dục tham (/obha) 


Hầu hết thời gian tham dục ảnh hưởng tâm bằng 
cách muốn có cái này, muốn có cái kia, để tìm kiếm dục 
lạc, và lang thang hết đối tượng này đến đối tượng khác. 
Nó khiến cho tâm (căn) tham phát sanh. 

Dục tham khiến người ta lãng phí thời gian vào 
những việc bất thiện và lãng quên những việc thiện. 

120 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Trong tu tập nó ngăn che và cản trở sự sanh khởi của thiên 
hang), Đạo và Quả băng cách làm cho tâm phân tán đên 
những dục trân khác nhau. 

(2) Vyäpada — Sân hận (4osa) 

Khi tâm nuôi dưỡng nỗi đau buôn, tức tưởi, sân 
hận, ưu sâu, lo lăng, rôi trí, chán nản, tuyệt vọng, căng 
thăng, v.v.... nó khiên cho tâm (căn) sân sanh khởi cùng 
với ưu tâm. Khi tâm sân sanh, vô minh phôi hợp với nó 
sẽ làm mù mặt tâm khiên tâm không còn biệt gì đên các 
việc thiện. 

Trong tu tập thì tâm sân che đậy và cản trở sự sanh 
khởi của thiên, đạo và quả. 


(3) Thina-middha — Hôn Trầm — Thụy Miên 


Hôn trầm, thụy miên làm cho tâm mờ đục, yếu ớt, 
thụ động, lười biêng và ngủ gà ngủ gật. Chúng khiên cho 
tâm bât thiện sanh khởi ngay cả khi một người đang tụng 
kinh hay hành thiên. Như vậy người này không thu nhặt 
được chút phước báu nảo vì các tâm thiện không sanh. 

(4) Uddhacca-Kukkucca — Trạo Cử - Hối Hận 

Trạo cử làm cho tâm không yên và khiến cho tâm 
si phát sanh. Hôi hận làm cho một người ăn năn, hôi tiệc 
về điêu thiện đã không làm và điêu ác đã làm; nó khiên 
cho tâm sân sanh khởi. Như vậy trạo cử và hôi hận làm 
cho người ta quên những thiện nghiệp và cản trở sự sanh 
khởi của thiên, đạo quả trong tu tập. 

(Š) VicIklccha — Hoài Nghĩ 


121 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Đó là sự hoài nghỉ về Tam Bảo, về Giáo lý Duyên 
Sanh gồm luôn nghiệp và quả của nghiệp, hoài nghi về 
Tứ Thánh Đề và Tam Học. Nó khiến cho tâm si phát sanh, 
và ngăn sự sanh khởi của tâm thiện, thiền và đạo quả. 


Đức Phật so sánh dục tham với nước pha lẫn với 
nhiều thứ màu, sân hận với nước đang sôi, hôn trầm — 
thụy miên với nước bị rong rêu che phủ, trạo cử - hối hận 
với nước bị xao động vì gió táp, và hoải nghi với nước 
bùn vẫn đục. 

Trong các loại nước như vậy người ta không thê 
nhận ra sự phản chiếu của mặt mình như thế nảo, thì khi 
có sự hiện diện của bất kỳ một trong năm triển cái này 
người ta cũng không thể phân biệt rõ lợi ích của mình, lợi 
ích của người khác và lợi ích của cả hai như vậy. 

Ngũ Lực hay Năm Người Bạn 

Để chiến đấu với năm triền cái chúng ta có năm 
phẩm chất nỘi tại có thể tác hành như những sức mạnh 
tinh thần (balas- ngõ lực) và các căn tinh thần (inmdriyas- 
ngũ căn). 


Như những căn tinh thần, ngũ căn có khả năng 
kiểm soát các pháp đồng sanh của chúng (đó là tâm và 
các tâm sở khác) và như những sức mạnh tinh thần, ngũ 
lực trụ vững chắc và bất động trước những sức mạnh đối 
nghịch. Vì thế nếu chúng ta trau dồi và phát triển được 
những sức mạnh này, chúng ta sẽ chiến thắng trận đánh 
chống lại kẻ thù. 


(1) Saddhã — Tín hay niềm tin nơi Tam Bảo và 
Bát Chánh Đạo 


12 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Khi một người hiểu rõ các ân đức của Phật, Pháp, 
Tăng, và tính chất của Bát Chánh Đạo trên mọi phương 
diện, người ấy có đức tin (saảđhä) và tin rằng những ân 
đức và tính chất này là thực và chúng có thê dập tắt mọi 
khổ đau cũng như đem lại sự bình yên và hạnh phúc vĩnh 
hằng. Khi một người có đức tin hay niềm tin như vậy và 
khi họ biết răng họ có thể nương nhờ vào những ân đức 
ấy, họ không còn do dự để chiến đấu đũng cảm với các 
triền cái. Thực sự, Phật, Pháp, Tăng là những sức mạnh 
vĩ đại nhất trên thế gian. Khi một người tự tin rằng họ có 
thể nhận được sự trợ giúp của những sức mạnh này, họ 
chắc chắn sẽ thành công. Nếu Tín (saddhã) mạnh, họ có 
thể chấm dứt được cái khổ của luân hồi. 


(2) Viriya — Tân hay năng lực hỗ trợ cho các pháp 
đông sanh của nó không bị lỏng lẻo. 


Nếu một người nỗ lực chuyên cần, thậm chí họ có 
thể thành Phật. Vì thế nếu tinh tấn hay nghị lực mạnh, 
một người chắc chắn sẽ thành công trong cuộc chiến đầu 
chống lại các triền cái. Khi người ây, đối diện với khó 
khăn, họ sẽ không nản chí, mà giải quyết nó với nỗ lực và 
sự kiên trì tích cực, thông minh cho đến khi đạt được sự 
thành công. 


Tấn là một tâm sở trung tánh có thể dự phần vào 
cả những nỗ lực tốt lẫn xấu. Chỉ có tinh tấn phối hợp với 
các tâm thiện là tốt. Nỗ lực kiên trì để loại trừ điều ác đã 
sanh trong tâm, ngăn ngừa sự sanh khởi của ác pháp chưa 
sanh, làm cho sanh khởi thiện pháp chưa sanh, tăng cường 
và củng cô các thiện pháp đã sanh là chánh tỉnh tấn. 


(3) Sati — Niệm; sự nhớ lại các thiện nghiệp 


123 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Không sống câu thả phóng dật, mà luôn luôn có sự 
chú niệm và hay biết việc thiện mình đang làm được gọi 
là Sati. Mỗi sáng, Đức Phật thường nhắc nhở các hàng đệ 
tử của ngài: “4ppamadena bhikkhave sampadetha — 
Này các Tỳ-kheo, hãy cỗ gắng hoàn thành các thiện 
pháp với chánh niệm và chuyên cân ”. 


Chúng ta nên lưu ý đến lời nhắc nhở này của Đức 
Phật và cố gắng chú tâm đến việc thiện chúng ta đang làm 
với chánh niệm. Khi hành thiền chúng ta phải gắn sự chú 
tâm của chúng ta trên đối tượng thiền và cô găng hay biết 
đối tượng một cách liên tục. 


(4) Samaädhi — Định; sự nhất tâm 


Samädhi tiêu biểu cho tâm sở nhất tâm (ekaggafã 
cefasika). Nó cũng là một tâm sở trung tính phối hợp với 
tất cả tâm (thiện cũng như bắt thiện). Định hợp nhất các 
pháp đồng sanh của nó, tức tâm và các tâm sở, và giữ cho 
chúng gẵn chặt trên đối tượng thiền và để cho chúng thấy 
rõ đối tượng một cách chăm chú. Khi định mạnh nó có 
thê đè nén dục tham (kamacchanda) không cho khởi lên 
trong tâm. 


Viriya, sati và Samaädhi (tinh tấn, chánh niệm, tỉnh 
giác) tạo thành Định Học trong Tam Học. Tu tập ba yếu 
tố này có nghĩa là đang hoàn thành định học đề đạt đến 
chánh định. Chánh định (sammasamadi), theo lời dạy 
của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ, tương đương với 
định phối hợp với bốn thiền sắc giới. 

Khi một hành giả đạt đến chánh định, các thiền chi 
phát triển đầy đủ và có thể đè nén năm triền cái không 
cho sanh khởi trong tâm một cách hiệu quả. Như vậy 

124 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


người ấy đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các 
triên cái. Vì tâm lúc này không còn những phiên não, nên 
“Citta Visuddhi” (“sự thanh tịnh tâm') cũng được đạt đên. 
(5) Paññã — Tuệ: trí thể nhập vào bản chất thực 

của đôi tượng giác quan. 


Paññã hay trí tuệ hiểu rõ bản chất thực của đối 
tượng giác quan dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã cũng 
như dưới dạng Tứ Thánh Đề. Nó cũng hiểu rõ giá trị của 
đối tượng giác quan như đạo đức và phi đạo đức, thiện và 
bất thiện, và như nghiệp và quả của nghiệp. Cái hiểu biết 
theo nhiều cách khác nhau như vừa mô tả được gọi là trí 
tuệ (pañña). 

Trí tuệ có đặc tính là biết rõ sự thực (chân lý) kể 
cả Tứ Thánh Đề. Nhiệm vụ của nó là làm cho đối tượng 
giác quan trở nên rõ ràng và sinh động. Do trí tuệ biết rõ 
bản chất thực của đối tượng giác quan nên nó được thê 
hiện như vô sỉ trong tâm của người hành thiên. 


Si mê có đặc tính che dấu bản chất thực của đối 
tượng giác quan, hay nói khác hơn nó làm cho bản chất 
thực nảy bị che dấu và không phô bày ra. Do vô minh 
không biết bản chất thực của đối tượng giác quan nên nó 
cũng có đặc tính của sự si mê. 


Trí tuệ cũng giống như ánh đèn pha làm phơi bày 
bản chất thực của đối tượng giác quan nhờ đó nó loại trừ 
bóng tối của vô minh. Và vì trí tuệ là đối nghịch của vô 
minh hay si mê nên nó được gọi là Minh (vijja) hay Vô 
SI (amoha). 

Trí tuệ tiêu biểu cho chi Đạo gọi là 'Chánh Kiến? 
(sammäditthi). Nó bắt đầu với sự hiểu biết về nghiệp và 

125 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


quả của nghiệp và nó cân phải được tu tập cho đên mức 
Đạo Tuệ đê hiêu biệt sâu xa Tứ Thánh Đê trên mọi 
phương diện. 


Thiền Chỉ 


Trong số bốn mươi đề mục thiền chỉ thì niệm hơi 
thở (anapanassari) là phổ thông nhất và được dùng một 
cách rộng rãi nhất ở nhiều trung tâm thiền để phát triển 
định tâm. 


Trong việc thực hành niệm hơi thở điều quan trọng 
là phải tuân theo những chỉ dẫn của Đức Phật như đã mô 
tả trong Kinh Điển Päli và Thanh Tịnh Đạo. Nói chung 
thiền này nên được thực hành dưới sự hướng dẫn của một 
VỊ thầy có khả năng, đặc biệt là vị thầy mà tự thân đã phát 
triên được bốn thiền sắc giới (rữñpãvacara jhãng) trong đề 
mục niệm hơi thở. 


Như Vi Diệu Pháp mô tả, trong lúc người hành 
thiền đang tập trung tâm mình vào hơi thở vô và hơi thở 
ra tại điểm xúc chạm giữa lỗ mũi và môi trên, các tâm đại 
thiện dục giới (ahakusala cifa) sẽ khởi lên hàng tỷ 
(tâm) mỗi giây đi kèm với năm thiền chi (tầm, tứ, hý, lạc 
và định). Khi các thiền chi được phát triển đầy đủ chúng 
sẽ ngăn các triền cái không cho khởi sanh. 

Như vậy, khi an chỉ định hoặc sơ thiền được đạt 
đến, tâm thoát khỏi mọi phiền não và hành giả thành tựu 
sự “Thanh Tịnh Tâm' (ci1a visuddhi). 

Trong thiền niệm hơi thở có ba loại tướng („0ửniffa) 
và ba giai đoạn tu tập (bhãvanđ). Khi hơi thở vô và hơi 
thở ra được nhận biết qua sự phớt chạm nhẹ nhàng ở chót 


126 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


mũi hay ở môi trên thì đó gọi là chuẩn bị tướng 
(parikamma nimi11q). 

Khi định tăng trưởng đến một mức nào đó hơi thở 
vô và hơi thở ra xuất hiện như làn khói thuốc màu xám. 
Tướng này cũng được xem là chuẩn bị tướng. Khi hành 
giả tiếp tục thiền bằng cách tập trung tâm vào hơi thở vô 
và hơi thở ra tại điểm xúc chạm, tướng trở nên cảng lúc 
càng trắng hơn cho đến khi nó trở thành giống như một 
cây gậy trắng hay một khối trắng như bông gòn tại điểm 
xúc chạm của hơi thở với lỗ mũi. Tướng thuân trắng này 
được gọi là Học Tướng („gøaha nimif4). 


Hành giả tiếp tục hành thiền bằng cách tập trung 
tâm trên hơi thở vô và hơi thở ra tại điểm xúc chạm này. 
Tuy nhiên nếu tâm vẫn duy trì tập trung trên học tướng, 
nó cần phải được giữ chặt ở đó cho đến khi tướng trở nên 
rất sáng và rõ ràng. Tướng mới nảy được gọi là Tợ Tướng 
(patighãga nimifía). Học tướng và tợ tướng có thê xuất 
hiện trong những hình thức khác nhau tùy thuộc vào 
tưởng của người hành thiên. 


Việc hành thiền từ lúc bắt đầu cho đến khi có sự 
xuất hiện của tợ tướng được gọi là giai đoạn tu tập chuẩn 
bị (oarikamma bhãvan3). Ö giai đoạn này định phối hợp 
với tâm thiền được gọi là Chuẩn Bị Định (0arikamma 
samadli). Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Pacalãyamanä thì ở giai đoạn này ánh sáng có thê phát ra 
từ tâm. 

Khi tợ tướng xuất hiện thì giai đoạn cận tu tập 
(upacära bhãvanä) đã được đạt đến. Định ở giai đoạn này 
được gọi là Cận Định („2acara samadlhi). Ở giai đoạn này 


127 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


ánh sáng phát ra từ tâm định rất sáng và xuyên thấu. Với 
sự trợ giúp của ánh sáng này người hành thiền có thể thấy 
những vật ở chung quang một cách rõ ràng dù mắt vẫn 
nhằm. Vị ấy cũng có thể thấy những nội tạng như tim, 
gan, phổi trong thân mình cũng như thân của người khác. 


Gắn chặt tâm trên tợ tướng người hành thiền tiếp 
tục công việc hành thiền của mình. Khi tâm gắn chặt trên 
tợ tướng được một, hai hoặc ba giờ thì có thể cho rằng vị 
ây đã đạt đến sơ thiền. Nhưng đề chắc chắn, ý môn (dòng 
hữu phân) phải được phân biệt; tợ tướng và các thiền chỉ 
xuất hiện ở ý môn cũng phải được phân biệt. Sau đó vị ấy 
phải thực hành để có được sự làm chủ sơ thiền theo năm 
cách. Nếu thành công, chắc chắn rằng vị ấy có thể tu tập 
sơ thiền một cách thiện xảo. 


Khi thiền đạt đến giai đoạn jhãna (bậc thiền) thì 
được gọi là “An Chỉ Tu Tập" (aøpana bhavanđ). Định ở 
giai đoạn này được gọi là “An Chỉ Định” (appana 
samdqdlhi). 


Sau khi có được sự làm chủ đối với sơ thiền, hành 
giả có thê tu tập nhị thiền bằng cách diệt hai thiền chi thô 
gọi là tầm (vitakka) và tứ (vicãra). Cũng như trước, sau 
khi thực hành sự làm chủ đối với nhị thiền theo năm cách 
xong, hành giả diệt thiền chỉ “hỷ' (p1) để phát triển tam 
thiền. Theo cách tương tự vị ấy có thể tu tập tứ thiền băng 
cách diệt chi thiền “Lạc” (sukha) và thay thế nó bằng 
“Xá (upekkhä). Tất cả các tâm và tâm sở thiền đều lấy tợ 
tướng làm đối tượng. 


128 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


7. Tuệ Học (Pañña Sikkhä) 


Nhờ thọ trì Tam Học, tâm được thanh tịnh theo bảy 
giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Giới Thanh Tịnh (sila 
visuddhi), được đạt đến nhờ Giới Học. Ở giai đoạn này 
tâm thoát khỏi những phiền não thô. 


Giai đoạn thứ hai là Tâm Thanh Tịnh (ca 
visuddhi) được thành tựu khi đắc thiền trong hệ thống 
thiền chỉ. Tâm lúc này thoát khỏi những phiền não hoạt 
hóa!? hay những phiền não khởi lên trong tâm. 


ỞƠ giai đoạn này mặc dù tâm không phiên não vì 
không có phiên não nào khởi lên trong tâm, nhưng những 
phiên não ngủ ngâm (a”saya kilesas) vần còn tôn tại. 


Những phiền não ngủ ngầm cũng giống như bộ rễ 
của một cái cây lớn năm ân dưới đất không thể thấy được. 
Mặc dù chúng ta đã cắt hết cảnh nhánh và thân của nó 
nhưng nếu bộ rễ còn, cây vẫn không chết. Khi mùa mưa 
đến cây sẽ mọc lại. 


Tương tự, bằng cách loại trừ những phiền não thô 
(cấp độ vi phạm) và những phiền não trung bình (cấp độ 
hoạt hóa) nhưng chừa lại những phiền não ngủ ngâm, thì 
phiền não vân chưa bị diệt hoàn toàn. Khi các đối tượng 
giác quan tiếp xúc với các căn môn, những phiền não ngủ 
ngầm sẽ bật dậy trong tâm như những phiền não hoạt hóa 
(pariyu{thãna) trở lại. 


Phiền não ngủ ngâm chỉ có thể bị bứng gốc và hủy 
điệt hoàn toàn băng cách tu tập Tuệ Học. Trong sự tu tập 


!2 Phiền não có ba giai đoạn: giai đoạn ngủ ngầm, giai đoạn hoạt hóa 
(trong tâm) và giai đoạn vi phạm băng thân và khâu. 


129 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


này chúng ta phải hành thiền minh sát (vipassanä) trong 
đó các hiện tượng tâm-vật lý tự thê hiện như danh và sắc 
phải được thấm sát chỉ tiết dưới dạng các thực tại tối hậu. 

Nếu tâm bị mù quáng bới năm triền cái và các 
phiền não khác, những thực tại tối hậu — đó là tâm (citta), 
tâm sở (cetasikas), sắc pháp (ripas) — không thể nào thây 
được bằng mắt thường. Chúng chỉ có thể được thấy bằng 
con mắt tâm phối hợp với chánh địnhvà với sự trợ giúp 
của ánh sáng chói lọi và thể nhập phát ra từ tâm thanh 
tịnh. Vì thế chánh định phải được tu tập trước khi hành 
giả muốn thực hành minh sát. 


Giai đoạn ba trong thất tịnh là Kiến Thanh Tịnh 
(dithi visuddhi), đó là tịnh hóa tâm thêm khỏi tà kiến về 
thân hay Thân Kiến (sakkãya đi†thi), tà kiến vôn xem sự 
kết hợp của năm uẩn như một cá nhân hay tự ngã. Như 
vậy năm uẫn phải được quán sát một cách sinh động để 
tin chắc rằng chỉ có các uân này hiện hữu chứ không có 
người hay tự ngã nảo hiện hữu. Và để quán sát được năm 
uân các thực thê sắc tối hậu cũng như các thực thể danh 
tối hậu phải được định rõ. 

Xác Định Rõ Danh và Sắc 

Vì lẽ đó, trong tu tập Tuệ Học, người hành thiền 
phải thực hiện công việc Xác Định Sắc (ñpa 
kammna{thana) và Xác Định Danh (nãma kammafthana). 

Trước tiên vị ấy phát triển chánh định mà vị ấy đã 
đạt đến, và sau đó xác định bốn đại bằng thiền phân tích 
tứ đại (cafudhatuvavatthana). Bốn đại hay bốn yếu tố vật 
chất chính gồm địa đại hay yếu tố cứng (øz/havï), thủy 


130 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


đại hay yêu tô lưu chảy (apo), hòa đại hay yếu tố nhiệt 
(fjo) và phong đại hay yếu tô chuyển động (0ãyo). 


Trong lúc vị ấy tập trung tâm đề phân biệt rõ tứ đại 
trong thân, khối vật chất trong suốt (0asđda rữpa, thân 
tịnh sắc) sẽ xuất hiện. Hành giả chọc thủng khối trong 
suốt ẫây đề phân biệt tứ đại, khối trong suốt vỡ ra thành 
từng phân tử vật chất nhỏ của các tông hợp sắc (ñpa 
kalãpas) sanh và diệt cực kỳ nhanh. Kế đó hành giả phân 
biệt tứ đại và các sắc do tứ đại sanh (upadä rủpa) trong 
các tổng hợp sắc phù hợp với năm căn môn. Như vậy 
hành giả sẽ biết được tất cả các thực thể vật chất tối hậu 
tạo thành thân này bằng trực giác trí. 


Sau đó hành giả tiếp tục với công việc Xác Định 
Danh. Vi-diệu Pháp mô tả răng dòng tâm hữu phần 
(bhavanga cittas) đóng vai trò như ý môn và tất cả các 
đối tượng giác quan kế cả các đối tượng giác quan quá 
khứ, tâm, tâm sở, và các sắc vốn đều là vô sắc /ormess) 
có thê xuất hiện trong ý môn. 


Hành giả phát triển lại chánh định cho đến khi ánh 
sáng chói lọi và thể nhập phát ra. Lúc này hành giả sẽ 
quán nhãn môn hay nhãn tịnh sắc (cakkhu pasãda) và ý 
môn cùng nhau, và rồi quán một cảnh sắc đập vảo hai căn 
(nhãn môn và ý môn) một lượt. Kế đó hành giả phân biệt 
các tâm sanh trong nhãn môn cũng như ý môn đang nhận 
thức cảnh sắc. 


Kế tiếp hành giả phân tích từng tâm để tìm ra các 
tâm sở phối hợp với mỗi tâm ấy. Đối với năm căn môn 
còn lại hành giả cũng lập lại công việc phân biệt và phân 
tích các tâm như thế. 


151 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Điều cực kỳ quan trọng là phải phân tích từng tông 
hợp danh và tổng hợp sắc thành những thành phần câu 
hợp tối hậu của chúng để biết được những thực tại tối hậu 
(paramatthas), để thành tựu việc phá bỏ khối tưởng 
(ghana vinibbhoga)'3, và để chọc thủng vào đặc tính của 
vô-ngã (anatta). 


Đặc tính vô ngã không rõ rệt và không thể 
nhận biết là do bị khối trởng (ghana) che 
đậy. Nếu “khối trồng) này có thể bị phá bỏ 
hay phân tích, đặc tính vô ngã sẽ trở nên 
rõ ràng và hiển hiện đúng như nó là. 


(Abhi.A.2.47; Vs.2.276) 


Khi hành giả đã xác định được tất cả tâm, tâm sở, 
và sắc bên trong tự thân và bên ngoài nơi những người 
khác, vị ẫây tin chắc rằng. mọi người đều do năm uân — 
sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân, và thức uấn — tạo 
thành. 


Vì lẽ năm uân này sanh và diệt không ngừng và 
cực nhanh, nên không có một thực thể nào đề có thể gỌI 
là một “người”, một “tự ngã' hay “cái tôi”. Vì thế vị ấy gạt 
bỏ được tả kiến gọi là Thân Kiến và đạt đến “Kiến Tịnh” 
(ditthi visuddhi). 


13 Vinibbhoga: separation; discrimination [<< vinibbhujati (2) #ãZI|, š#7I| 
giản biệt, thức biệt.. -rũpa ññ7J#8. giản biệt sắc. Nguyên nghĩa là như 
vậy nhưng vì mục đích chính của nó là để phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên 
khối tâm và nguyên khối thân nên chúng tôi dịch “ghana vinibbhoga' là 
phá bỏ khối tưởng. 

132 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Trí xác định từng tâm, từng tâm sở và từng loại sắc 
theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thê hiện, và nhân gần tương 
ứng của chúng được gọi là 'Danh Sắc Phân Tích Trí 
(namaruipapariccheda-nana). 


Thanh Tịnh Nhờ Đoạn Nghỉ 


Người hành thiền sau khi đã xác định được danh 
sắc cả ở bên trong tự thân lẫn bên ngoài nơi người khác 
rồi cần phải phân biệt thêm các nhân làm phát sanh danh 
— sắc này nữa. Vì nếu không, hoài nghi hay tà kiến có thể 
sanh nơi vị ấy. Vì thế đến đây vị ấy sẽ phân biệt bốn nhân 
—— nghiệp, tâm, thời tiết, và vật thực — làm phát sanh các 
sắc. 


Kế tiếp vị ấy phân biệt các nhân làm phát sanh 
Danh. Vị ấy thấy rằng khi một đối tượng giác quan tác 
động vào căn tương ứng, một chuỗi các tâm sẽ khởi lên 
để nhận thức đối tượng ấy. 


Vẫn có những hoài nghi liên quan đến quá khứ, 
hiện tại và vị lai như “7a có mặt trong quả khứ 2 Ta là 
gì trong quá khứ ? Sau khi đã là gì (loài gì), ta như thế 
nào trong quá khứ? Ta sẽ có mặt trong tương lai? Ta sẽ 
là (loài) gì trong tương lai? Sau khi đã là gì ta sẽ như thể 
nào trong tương lai ? Từ hiện hữu nào đi đến hiện hữu 
này ? Hiện hữu nào sẽ tiếp theo sau hiện hữu này ? 

Để làm sáng tỏ những hoài nghi này người hành 
thiền phải phân biệt những mối quan hệ nhân quả của 
Pháp Duyên sanh (Paficcasamuppada). Vị ây phân biệt 
để thấy rằng năm nhân quá khứ — Vô minh, hành, ái, thủ, 
và nghiệp, làm phát sanh năm quả hiện tại — đó là thức 
quả (vinñan4), danh-sắc, lục nhập, xúc, và thọ. 


133 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Vị ấy cũng phân biệt để thấy rằng năm nhân hiện 
tại — đó là, vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, sẽ làm 
duyên cho sự sanh khởi của năm quả tương lai — đó là., 
thức quả, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ. 


Do theo dấu chuỗi danh-sắc sau và trước như vậy 
vị ấy phân biệt được những mối quan hệ nhân quả của 
Duyên Sanh từ một hiện hữu này đến một hiện hữu khác 
dưới dạng nhân và quả như : 


(1) Duyên vô minh, hành sanh; 

(2) Duyên hành, thức quả sanh; 

(3) Duyên thức quả, tâm phối hợp với tâm sở 
(danh-nãma) và sắc nghiệp (kammaja rñpa) 
sanh; 

(4) Duyên danh-sắc, lục nhập sanh ; 

(5) Duyên lục nhập, sự tiếp xúc giữa các đối tượng 
và tâm sanh ; 

(6) Duyên xúc, thọ sanh ; 

(7) Duyên thọ, ái sanh ; 

(8) Duyên ái, thủ sanh ; 

(9) Duyên thủ, nghiệp hữu (kamnabhav4) và sanh 
hữu (upapaffibhava) sanh ; 

(10) Duyên hành hay nghiệp hữu (trong kiếp 
sông hiện tại), tái sanh (trong kiếp sống tương 
lai) sanh ; 

(II) Suyên sanh, giả và chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não sanh. (S.1.78) 


Sau khi phân biệt rõ những, mối quan hệ nhân quả 
của kiếp sống quá khứ xa nhất đến kiếp sông tương lai 
cuối cùng, hành giả có thê quan sát toàn bộ chuỗi sanh 
diệt của danh-sắc kéo dài từ kiếp quá khứ xa nhất đến kiếp 


134 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


tương lai cuối cùng. Điều này cũng giống như đang thấy 
chuôi những sự kiện trong một bộ phim sau khi đã xem 
xong phim vậy. 


Như vậy, vị ấy có thê đoạn trừ tất cả những hoài 
nghi đã mô tả ở trước cũng như những tà kiến — Vô nhân 
kiến (ahetuka-ditthi), Tà Nhân Kiến (visamahetuka), Vô 
Hành Kiến (akiriya ditthi), Hư Vô Kiến (nathika ditthi), 
Thường Kiến (sassata-dithi), Đoạn Kiến (ucchheda 
difthi). 


“Trí phân biệt các nhân duyên của danh-sắc” này 
được gọi là “Pøccayd pariggaha-ñand`). Trí này đánh 
dẫu giai đoạn thanh tịnh thứ 4 “Đoạn Nghi Thanh Tịnh” 
(“Kankhavitarana visuddhi ). 


Thêm nữa, các nhân của mối quan hệ nhân quả 
theo pháp Duyên Sanh tạo thành “Tập Đê?! (samudaya- 
$%acca) và các Quả tạo thành “Khô Đê' (dukkha sacca). 


Do đó, người hành thiền cũng phải quan sát với trí 
tuệ 

() — Sự sanh của khổ đế hiện tại là do tập để 

trong quá khứ, và 

(i) — Sự sanh của khổ để tương lai là do tập đế 

hiện tại. 

Những mối quan hệ nhân quả của Duyên Sanh đã 
được giải thích chỉ tiết trong Abhidhamma. Việc xác 
chứng thực tiễn những mối quan hệ nhân quả này với trí 
tuệ rất quan trọng. Đức Phật có lần đã nhắc nhở ngài 





!# Tập Đề hay nhân sanh của khổ là tham ái. 


135 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Änanda răng : sở đĩ các chúng sinh phải bị sanh tử luân 
hồi là do họ không hiểu được những mỗi quan hệ nhân 
quả của Pháp Duyên Sanh (Paliccasamuppada) này. 
(D.2.47, S.1.318) 


Điều này cũng được tuyên bố trong Thanh Tịnh 
Đạo (2.221) và Chú Giải Abhidhamma (2.189) rõ ràng 
như vây : 


“ "Không người nào, ngay cả trong giấc mơ, 
đã từng giải thoát khỏi luân hôi khổ mà không 
chọc thủng những mối quan hệ nhân quả theo 
Duyên Sanh của cỗ máy luân hôi với gươm trí 
đã được khéo mài sắc trên đá định cao 
thượng. `” 


Thanh Tịnh Thêm và Sự Giải Thoát 


Sau khi đã xác định tâm, tâm sở và sắc cả bên trong 
lẫn bên ngoàải, và sau khi đã phân biệt những mối quan hệ 
nhân quả theo Duyên Sanh, người hành thiền bây giờ có 
thể thực hành minh sát. 


Với trí tuệ, vị ấy phân biệt tính chất sanh và diệt 
của từng sắc trong mỗi căn môn và quán bản chất vô 
thường của nó như “2”cca, anicca, hay vô thường, vô 
thường ' liên tục nhiều lần. Vị ấy phân biệt bản chất bị bức 
bách, hay bị hành hạ không ngừng do sự biến hoại của 
sắc và quán 'dukkha, dukkha, hay khổ, khó ` liên tục nhiều 
lần. Với trí tuệ, vị ây phần biệt rõ sự vắng mặt của một 
thực thê thường hằng và bắt khả diệt để có thể gọi là cái 
“tôi” hay “tự ngã? hay “linh hồn" và liên tục quán 2a, 
anafta, hay vô ngã, võ ngã `. 


136 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Khi vị ấy đã có thê phân biệt được ba đặc tính vô 
thường, khổ, và vô ngã của sắc cả bên trong lẫn bên ngoài 
một cách nhanh chóng vả rõ ràng như vậy rồi, vị ấy tiếp 
tục phân biệt ba đặc tánh của Danh (6m4), thuộc sáu loại 
chuỗi nhận thức của tâm (nhãn thức, nhĩ thức...). Với trí 
tuệ vị ấy quan sát sự sanh và diệt của từng tâm nhận thức, 
các tâm sở phối hợp với nó ở từng sát na tâm, vị ấy suy 
xét liên tục 'am/cca, amicca ! vô thường, vô thưởng †!`. 
Theo cách này, vị ấy suy xét trên tất cả tâm và tâm sở 
trong sáu loại chuỗi nhận thức cả bên trong lẫn bên ngoài. 


Tương tự, vị ấy phân biệt tính chất bị hành hạ 
không ngừng bởi sự diệt nhanh chóng của tâm và các tâm 
SỞ, vả vị ấy quán liên tục quán '2ukkha, dukkha hay khổ, 
khô 


Rồi vị ấy lại phân biệt với trí tuệ sự vắng mặt của 
một thực thể thường hằng, bất khả diệt để có thể gọi là 
“Tự ngã' hay “Linh Hồn: và liên tục quán 'znfa, anaffa, 
hay vô ngã, võ ngã '. 


Sau đó vị ấy suy xét trên ba đặc tính của danh và 
sắc (nãma-rữpa) cùng nhau liên quan đến sáu loại chuỗi 
nhận thức của tâm. Tập trung tâm trên từng tâm, các tâm 
sở của nó, cũng như sắc pháp phối hợp với căn vật lý và 
các đối tượng giác quan, vị ấy quán '4”icca, anicca, vô 
thường, vô thường, trên tính chất sanh - điệt ; dukkha, 
dukkha, khổ, khổ' trên tính chất bị hành hạ không ngừng ; 
và 'anaffa, andatta, vô ngã, vô ngã,trên tính chất không có 
chủ tế, không có linh hôn của chúng. 


Vị ây phát triển mười minh sát trí theo tuần tự từng 
bước một : 


157 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


(1) Sammasana Ñãna (Thâm Sát Tam Tướng Trí) 
— trí xác định đanh-sắc là vô thường, khổ và 
VÔ ngã, 

(2) Udayabbaya Ñãna (Sanh Diệt Trí) — trí nhận 
thức thấu đáo danh sắc ở sát na sanh cũng như 
sát na diệt cùng nhau với ba đặc tính. 

(3) Bhanga Ñãna (Diệt Trí) — trí quán sự diệt 
không ngừng của danh-sắc. 

(4) Bhaya Ñãna (Bố Úy Trí) — trí thấy sự xuất 
hiện của đanh-sắc như đáng sợ hãi. 

(5) Adinava Ñãna (Quá Hoạn Trí) — trí nhận thức 
TÕ khuyết điểm và sự bắt toại nguyện của danh- 
sắc. 

(6) Nibbidaã Ñãna (Yêm Ly Trí) — trí cảm thấy 
nhàm chán và ghê tởm với các hành danh-sắc. 

(7) Muñcitukamyatä Ñãna (Dục Thoát Trí) — trí 
ước muốn được giải thoát khỏi các hành danh 
sắc. 

(§) Patisankhä Ñãna (Tư Duy Trí) — trí nỗ lực tìm 
sự giải thoát khỏi các hành danh sắc. 

(9) Sankhãrupekkhä Ñãna (Hành Xả Trí) — trí 
buông xả đối với các hành. 

(10) Anuloma Ñãna (Tùy Thuận Trí) — trí 
thuận theo Đạo tuệ. 


Khi đạt đến Sanh Diệt Trí (Udayabbaya Ñãn4) sự 


thanh tịnh tâm nhờ tri kiến thấy biết thế nào là đạo thế nào 
không phải là đạo (Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh) 
cũng được thành tựu. Khi đạt đến Tùy Thuận Trí 
(Anuloma Ñãna) sự thanh tịnh tâm nhờ tri kiến thấy biết 


138 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Đạo (Pafipada-ñanadassana Visuddh;7) cũng được thành 
tựu. 


Liền sau Tùy Thuận Trí, trí chuyên tộc (Gofrabhu 
fñãng) sanh chỉ một lân và lây Niệt Bàn làm đôi tượng. 


Sau đó tâm đạo thứ nhất (so/ãpartimagga) sanh chỉ 
một lân và tiêp theo nó là hai hoặc ba tâm quả 
(sotfãpaffiphala) tầt cả đêu lầy Niệt Bàn làm đôi tượng. 


Người hành thiền trở thành bậc Thánh Nhập Lưu 
(sotãpanna), bậc có thê thọ hưởng sự an lạc tôi thượng 
của Niết Bàn bao lâu vị ấy thích và vị ấy cũng được bảo 
đảm không bao giờ phải tái sanh vào các cõi khổ trở lại. 
Bậc thánh nhập lưu có thể an vui sống đời sống gia đình 
và nhờ cái đà của thiền minh sát vị ấy sẽ trở thành một 
bậc A-la-hán trong tôi đa bảy kiếp nữa mà thôi. 

Tuy nhiên, nếu muốn thành tựu những chứng đặc 
cao hơn, bậc nhập lưu có thê thực hành thiền minh sát tiếp 
tục để phát triển ba Đạo tuệ cao hơn và trở thành bậc A- 
la-hán ngay trong kiếp này. Trí thuộc bốn đạo được gọi là 
“Tri Kiến Thanh Tịnh? (“Ñãnadassana Visuddhi `). 


Bồn Đạo tuệ đoạn trừ hết mọi phiền não ngủ ngầm. 
Vì thế tâm của vị A-la-hán hoàn toàn thanh tịnh. Năm 
nhân tạo điều kiện cho sự hiện hữu mới hay tái sanh mới 
không còn tôn tại nữa. Như vậy, đối với một bậc A-la-hán 
sẽ không có kiếp sông tương lai. Sau khi nhập Vô Dư Niết 
Bàn vị ây sẽ tiếp tục thọ hưởng lạc của Niết Bàn vĩnh 
viễn. 

Trong Niết Bản chỉ có sự bình yên và hạnh phúc 
vĩnh hằng, không có sanh, không có giả, không có bệnh 
và không có chết. 

139 


Hằng 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Con Đường Độc Nhất Đưa Đến Bình Yên Vĩnh 


Con đường độc nhất dẫn đến sự thanh tịnh các 
chúng sanh, vượt qua sâu và bi, đoạn tận khổ 
ưu, nhập vào Thánh Đạo và chứng ngộ Niết 
Bản chính là Bát Thánh Đạo 


Mahasatipat†thana Sutta 


Sự Giải Thoát Nhờ Khai Sáng Trí tuệ 


Niểm tự hào của Đạo Phật nằm ở chỗ Đạo 
Phật xem sự khai sáng trí tuệ như điều kiện 
chính yếu cho sự giải thoát. Trong Đạo Phật 
giới và sự khai sáng trí tuệ không thể tách rời 
nhau. Trong khi giới tạo thành nên tảng căn 
bản cho một đời sống thăng hoa, thì tri kiến và 
trí tuệ hoàn thiện nó. 


Tnaian Proƒfessor Lakhsmi Narasu 


« The essence 0ƒ Buddhism » 


Không Gì Có Thể Vượt Qua Đạo Phật 


Là Phật tử hay không phải Phật tứ, tôi đã xem 
xét từng hệ thống tôn giáo lớn trên thể giới, và 
không đâu trong những hệ thống ấy tôi tìm thấy 
điễu gì có thể vượt qua được giáo lý của Đức 
Phật về Bát Thánh Đạo và Tứ Thánh Để, cả về 
sự mỹ diệu lần tính toàn diện. Tôi lấy làm thỏa 
mãn và định hướng cuộc đời mình theo Con 
Đường ấy. 


Proƒfessor Rhys David, English Scholar 


140 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


8. Phần Kết - Bước Đi Trong Ánh Sáng của Vĩ- 
Diệu Pháp 

Vi-Diệu Pháp mở ra cho chúng ta thấy thế ĐIỚI 
thực và bản chất thực của cuộc sống. Nó mô tả chỉ tiết 
những tiền trình tâm-vật lý của sanh và tử. Vi diệu pháp 
cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết đúng đắn và chánh 
kiến về sự sống và sự chết để sử dụng như ngọn đuốc dẫn 
đường trong cuộc sống. 


Hãy nhớ rằng chúng ta đang có được một kiếp 
sông tốt nhất, một thời kỳ tốt nhất và cơ hội tốt nhất để 
sông một cuộc sông chánh trực, bình yên và hạnh phúc và 
đề thực hiện sự giải thoát khỏi mọi khổ đau của chúng ta. 


Với chánh kiến chúng ta thu thập được từ việc 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp, với sự giúp đỡ của ánh sáng 
rực rỡ và xuyên thấu của ngọn đuốc dẫn đường Vi Diệu 
Pháp, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên Bát Thánh Đạo 
thắng đến Niết Bàn đề thọ hượng sự bình yên và hạnh 
phúc vĩnh hằng ngay trong kiếp sống này. 


Dịch Xong ngày 20 tháng I2 năm 2015 


141 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Tiểu Sử Tóm Tắt về Dr. Mehm Tin Mon 


Dr. Mehm tin Mon 

Cử nhân khoa học (Ygn), Thạc Sĩ. ; Tiến Sĩ (USA) 
Mahãsaddhamma JotikadaJa. 

Cố vẫn Bộ Tôn Giáo Miến Điện 

Giáo sư Đại Học Truyền Giáo Phật Giáo Nguyên 


Thủy Quốc Tế (Theravadä Buddhist Missionary 
University), Yangon. 


Tiến sĩ Mehm Tin Mon là một nhà nghiên cứu về 
hóa học cũng như về Phật Học. Ông đã kết hợp kiến thức 
khoa học với những hoạt động tôn giáo xã hội Suốt Sự 
nghiệp giảng dạy 37 năm của ông tại viện đại học. 


Sau khi về hưu như một Giáo Sư Hóa Học, ông trở 
thành Cố Vấn cho Bộ Tôn Giáo Miễn và Giáo Sư Đại Học 
Truyền Giáo Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế 
(Theravadä Buddhist Missionary University), Yangon. 
Với hai tư cách nảy, ông đã phục vụ đất nước từ năm 
1993. 


Trong nhiều năm, ông đã giảng dạy Vi Diệu Pháp 
và Thiền Phật Giáo cũng như thuyết giảng về Đạo Phật ở 
Miễn Điện và nước ngoài một cách rất nhiệt thành. Ông 
được Chính Phủ Miến trao tặng danh hiệu 
“Mahasaddhamma Jotikaja`, một tước hiệu tôn giáo cao 
quý, vì sự đóng góp nổi bật của ông trong việc truyền bá 
Đạo Phật ở Miễn Điện cũng như nước ngoài. 


142 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Ông đã viết hơn 20 cuốn sách về giáo dục, 50 cuốn 
sách về Phật Giáo và khoảng 200 bài viết cho các tạp chí 
và tập san. Cách tư dy trong sáng, lối giảng dạy thích thú 
và cách viết văn rõ ràng, giản dị của ông đã chiếm được 
sự ngưỡng mộ của rất nhiều người đọc và người nghe. 


Ông cũng là Chủ Tịch của International Pa Auk 
Forest Sãsana Centers (Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế 
Thiền Lâm Pa Auk) nơi đây thiền Định và thiền Minh Sát 
được giảng dạy vả thực hành đúng theo sự giảng dạy của 
Đức Thế Tôn. 


143 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Danh Sách Hùn Phước Án Tống 
Chánh Kiên Vê Cuộc Đời 


ĐĐ Pháp Tuệ; ĐĐÐ Pháp Từ, ĐĐ, Sư Viên Trí 

SC Huyền Nghi, SC Liễu Tâm; Huyền Nghỉ; cô Như 
Nguyện (Phòng Phát Hành Tổ Đình Bửu Long); Tu Nữ 
Minh Giới; 

TP Hồ Chí Minh: GĐ cô Tu Nữ Diệu Tâm và các con 
cháu; GĐ Cô Giáo Lan, GĐ Trung + Thủy Tiên; GĐ 
cô Loan (em anh Tôn); Nhóm Phật Tử Thiện Phúc; 
Nhóm Phật tử thầy Thiện Nguyện; GÐ Nguyễn Thị 
Ngọc; GĐÐ Nguyễn Thị Đấu; GĐÐ Nguyễn Thị Tuyết 
Sương; GÐ Lê Thị Huyền; GÐ Nguyễn Thị Hồng; GĐÐ 
Nguyễn Thị Kim Tuyền; GÐ Nguyễn Kim Hoàn; GÐ 
Trần Thị Mi; GÐ Ma Thị Nhung; Ma văn BI; Hoàng 
Vân Anh; Anattä Diệu Phương; GÐ Nguyên Giang; 
Định (Mỹ Xuân); GĐÐ Phi Phượng+Bồi Thêm+Huệ 
An; Cô Kiến Thức; Nguyễn Thị Chẳng; Nguyễn Thị 
Nết, Đào Thị Vui, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị 
Ngọc Lan; GĐÐ Dương Thị Lao (HH Phạm Văn Hội); 
nhóm Phật tử Phú Túc; Thanh Hạnh; Nhóm Phật Tử 
Mẫn, Nam Hương, Thủy, Nết, Ngọc Lan, Qué, Chị 
Ngọc, GÐ cô Hằng: Hải Ngoại: Phạm Văn Ty (PD 
Minh Tình); GĐÐ Tâm Tường+Diệu Thảo; Mỹ Hương 
(nhóm sư Liên); Thanh Hạnh; GÐ Thảo Nguyên Bình 
Dương 

Hà Nội-Hà Giang: GĐÐ Viên Chánh+Minh Huyền; GĐÐ 
Trần Thị Thanh Hương, Trần Duy Minh; GĐÐĐ Trần 
Thanh Hằng, bé Nguyễn Bảo My, Lily Crowfoot ; Tạ 


144 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Huyền Trang, Đỗ Quyền Mạnh; Nguyễn Hùng Sơn, 
Nguyễn Thị Kim Dung; Đỗ Việt Hoa, Phạm Thị Ngọc 
Lan; Nguyễn Minh Tâm; Tạ Thị Kim Chi; Tạ Quốc 
Trung (Nguyễn Thị Trang cầu an con: Tạ Khánh 
Nguyên PD Viên Hỷ; Nguyễn Thị Bích Thủy; Bùi 
Văn Thiệu;Nguyễn Kim Quy, Phạm Việt anh, Phạm 
Nhật Anh; Dương Mai Anh, Đỗ Văn Dũng, Phùng Huy 
Tâm, Nguyễn thị Thu Hà, Phùng Minh Anh, Phùng 
Huy Gia Hiển; 
— Đà Nẵng: GĐÐ Hựu Huyền, nhóm Phật tử Đà Nẵng. 


145 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


Chánh Kiên Về Cuộc Đời 
Dr. Mehm Tin Mon 
Tỳ Kheo Pháp Thông dịch 
Œk›ƒl]2øo 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 
ĐT: 04.39260024-Fax: (04)39260031 


Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT LÝ BÁ TOÀN 
Biên Tập: NGUYÊN THẺ VINH 
Sửa bản in: Tỳ Kheo Pháp Thông 
Bìa: Sumanã Kim Lan 


In 1.000 cuôn, khô 14x20 em tại Xí nghiệp 1n Fahasa 
Số đăng ký KHXB: 
Số QĐXB: 
In xong và nộp lưu chiều quý 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ÍBN: 978-604-86-4084-2 


146 


CHÁNH KIÊN VỀ CUỘC ĐỜI 


